Page 1 of 102 


KINH 
ĐỊA TẠNG BÒ TÁT 
BỎN NGUYỆN 


Địa ngục chưa trống, nguyện chưa thành Phật 


Chúng sinh độ tan, mới chứng Bò Dé 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng 


Việt dịch dưới thể thi kệ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm 


Thay lời tựa 


Như một sự tình cờ, bản dịch kinh “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện” dưới 
hình thức thi kệ này được hoàn thành trong thời gian 49 ngày. 


Con số 49 trong bản kinh này là một con số huyền bí, qua những câu kinh 
trong phẩm “Lợi Ích Cho Kẻ Sống Người Chết” như sau: “Người chết đó 
khi chưa thọ sanh, trong 49 ngày luôn mong mỏi hàng cốt nhục quyến 
thuộc tạo phước để cứu giúp cho người ấy. Quá ngày ấy rồi thì cứ y theo 
nghiệp đã gây tao mà thọ nhận qua bao”. 


Nhất nguyện hồi hướng và cúng dường phước báu thấy, nghe, phiên dịch, 
ghi âm kinh Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai về khắp mười phương pháp 
giới. 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bò Tát 


(Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm) 


Page 2 of 102 


Page 3 of 102 


QUYEN THƯỢNG 
PHAM THỨ NHÁT 
THÀN THÔNG TRÊN CUNG TRỜI ĐAO LỢI 


Một thuở nọ trên cung trời Đao Lợi 
Đức Phật vì thánh mẫu thuyết diệu kinh 
Khắp mười phương thế giới đại trang nghiêm 
Vô lượng Phật cùng hằng sa Bồ tát 
Đồng vân tập và tán dương diệu đức 
Phật Thích Ca dùng đại trí thần thông 
Hiện giữa đời ngũ trược chuyền pháp luân 
Khiến người rõ đâu cội nguồn khô, lạc. 
Liền sai thị giả vấn an Đức Phật 


Dâng lời vàng thăm hỏi đức Như Lai 


Lúc bay giờ, 
Môi Thế Tôn nở nụ tợ hoa khai 
Từ miệng Phật phóng muôn vang mây sáng 
Mây trí tuệ, từ bi, và bát nhã 
Đại cát tường, dai tam muội uy nghi 
Phát âm thanh tán thán bắt tư nghì 


Khen lục độ, vô lượng tâm giải thoát 


Tiếng trí tuệ vô lậu âm bát ngát 
Như mây tuôn, sắm chớp mở không gian 
Tứ Thiên Vương, Đại Phạm, Vô Lượng Quang 
Trời Thiểu Tịnh, Quang Âm, trời Thiện Kiến 
Cõi Vô Tưởng, Vô Phién, và Thiện Hiện 
Vô lượng trời rồng cõi nước mười phương 
Thiên chúng, long thần, cho đến quỷ vương 
Như Ác Mục, Đạm Tỉnh, và Nhiếp Độc 
Than núi non, bé sông, than thảo mộc 
Thần ngày đêm, thần lúa mạ, uống ăn 
Than dat đai, than chủ cõi hư không 


Cùng tụ hội trên cung trời Đao Lợi. 


Lúc bay giờ, Thế Tôn lên tiếng hỏi: 
“Này Văn Thu, các cõi nước mười phương 
Từ trời, rồng, thần, quỷ, đến pháp vương 
Đồng đến hội nơi cung trời Đao Lợi 
Ông biết chăng, có bao nhiêu cảnh giới?” 
Liền bạch rằng: “Với thần lực Văn Thu 
Dù đếm trong ngàn kiếp tận thiên thu 
Cũng chẳng thể tính sao cho tường tận”. 
Phật dạy rằng: “Như Ta dùng Phật nhãn 
Dé mà nhìn phàm thánh hiện nơi đây 


Page 4 of 102 


Page 5 of 102 


Tự ngàn xưa, kiép kiếp đến ngày nay 
Do Địa Tạng tâm kiên trì muôn thuở 
Hoặc đã độ, đang độ và sẽ độ 
Hoặc đã thành, chưa thể, hoặc đang thành 
Vẫn không sao đếm số lượng chúng sanh 
Trong pháp hội tại cung trời Đao Lợi”. 
Ngài Văn Thù: “Lâu xa muôn ức cõi 
Tu căn lành trí tuệ chẳng ngại ngăn 
Lời Thế Tôn tin nhận dám biện phân 
Không như những hàng tiểu căn, tiểu quả. 
Tâm khó tin dù mặt ngoài vâng dạ 
Lòng không an thì phỉ báng, khinh khi 
Một lay này cầu Phật giải lòng nghi 
Xin khai thị Địa Tạng Vương nhân địa 
Pháp tu tập, lập bao nhiêu hạnh nguyện 


Mà ngày nay thành tựu đạo như nhiên?” 


Phật dạy rằng: 
“Nếu bao nhiêu cây cỏ cõi tam thiên 
Từng hạt bụi, núi rừng, hay lau sậy 
Mỗi một vật dụ sông Hằng đó vậy 
Cát sông Hang dụ cõi nước đó đây 


Như bụi vàng trong các cõi nước này 


Page 6 of 102 


Một hạt bụi lại dụ cho một kiếp 
Bao nhiêu bụi trong kiếp này tính đếm 
Một hạt là một kiếp đã cân phân 
Ké từ khi Bồ tát chứng Pháp Van 
Thời gian ấy ngàn lần hơn tỉ dụ. 

Chưa nói đến lại qua muôn quốc độ 
Chứng Thanh Văn, Độc Giác hoặc Bích Chi 

Này Văn Thù, 

Sức than uy thé nguyện bat tư nghì 
Thiện nam tử, thiện nữ nhân chiêm ngưỡng 
Xưng danh hiệu, cúng dường, tô đắp tượng 

Quả báo sinh Đao Lợi một trăm lần 

Chốn dữ hung vĩnh viễn chẳng sinh thân 


76. Chẳng sa đọa vào con đường ác nghiệt. 


TRƯỞNG GIẢ TỬ PHÁT NGUYEN 


Nay Văn Thù, 
Thuở lâu xưa trải hằng vô số kiếp 
Phật hiệu là: 
Sư Tử Phan Tan Cu Tuc Vạn Hạnh Như-Lai 
Địa Tạng Vương Bồ Tát đến cõi này 


Với thân tướng là một người trưởng giả 


Page 7 of 102 


Thấy tướng mạo Như Lai uy nghiêm khác lạ 
Liền bạch rằng: “Kính lạy bậc thiên tôn 
Tu hạnh nguyện gì được sắc tướng chẳng ai hơn?” 
Phật liền dạy: “Độ muôn người khốn khổ 
Vô lượng kiếp, thời gian khôn tính kể 
Cứu chúng sinh vượt thoát bé trầm luân” 
Trưởng giả nghe xong lập tức phát tâm: 
“Vô số kiếp về sau nguyễn hóa độ 
Cứu vô lượng chúng sinh sáu đường thoát khổ 
Cho đến khi chẳng còn lại một ai 
Lúc bay giờ mới chứng đạo Như Lai 
Nếu chẳng vậy, quyết không thành quả Phật” 
Do đại nguyện nên mãi là Bồ tát 


Trải trăm ngàn muôn ức kiếp lại qua. 


BÀ LA MON NU’ CỨU ME 


Một thuở kia, Phat hiệu Đức Giác Hoa 
Phật thọ mệnh vạn nghìn muôn ức kiếp 
Vào thuở ấy chính là thời tượng pháp 
Bà La Môn thánh nữ, có một người 
Phước sâu dày vun tưới đã nhiều đời 


Khi ngồi, đứng, chư thiên thường gìn giữ. 


Mẹ thánh nữ tin mê theo tà giáo 
Đã nhiều lần thánh nữ nhủ rồi khuyên 
Cầu mong sao tâm mẹ dứt đảo điên 
Dùng phương tiện vẫn chưa thành tựu quả. 
Người mẹ chết, hồn tức thì sa đọa 
Vào ngục môn Vô Gián thọ khổ hình 
Lúc bay giờ, thánh nữ vẫn đỉnh ninh 
Theo nhân quả, mẹ sinh vào nẻo ác 
Bán nhà cửa, sắm hương hoa, lễ vật 
Đến cúng dường chùa tháp Đức Giác Hoa 
Nét uy nghiêm tôn tượng ngự bảo tòa 
Càng chiêm ngường càng sinh tâm ảo não 
Lòng thầm nghĩ: 

“Đắng đại giác đủ đầy muôn phước tuệ 
Nếu tru đời hẳn biết mẹ về dau!” 
Nghĩ quần quanh dạ thảm ướt mi sầu 
Nhìn tôn tượng lại thêm lòng quyến luyến. 
Bỗng giữa hư không dường vang vọng tiếng: 
Dạy lời rằng: “Thánh nữ chớ bi thương 
Ta vì ngươi sẽ chỉ bảo tận tường 
Chốn người mẹ thác sinh cho ngươi thấy”. 
Chắp hai tay hướng hư không cung bái 
Liền bạch rằng: “Thần thánh cõi nào đây 


Page 8 of 102 


An ủi lòng tôi thương nhớ đêm ngày 
Lúc tử biệt biết nơi nào thấy lại?” 
Liền dạy rằng: 

“Ta là Phật Giác Hoa ngươi đang chiêm bái 
Cảm hiếu tâm thê thiết khác thường tình 
Ta vì ngươi mà ứng hiện uy linh 
Khién ngươi rõ chốn mẹ ngươi lưu lạc”. 
Nghe dứt tiếng cơ hồ như kinh ngạc 
Nổi lạ lùng chan động cả thân tâm 
Quá vui mừng nên trên đất ngã lăn 
Khắp thân thể, tay chân đều thương tổn. 
Khi tỉnh lại, ngước nhìn trời bái vọng 
Bạch lời rằng: “Cúi lạy bậc thiên tôn 
Xin dạy cho chỗ đến của mẹ con 
Lòng lo nghĩ khiến thân tâm mê loạn” 
Phật dạy rằng: “Về đến nhà an tọa 
Tịnh thân tâm tưởng Phật hiệu của Ta 
Lúc bấy giờ cảm ứng mối đạo giao 
Sẽ biết được chốn thác sanh đó vậy” 
Đảnh lễ Phật, vội vàng quay trở lại 
Suốt ngày đêm an tọa niệm Phật danh 
Lúc định thần, thấy biển nước mông mênh 
Sóng cudn cuộn đang sôi trào nóng bỏng 


Page 9 of 102 


Page 10 of 102 


Thú bằng sắt chạy quanh như cuồng loạn 
Gái và trai số lượng đếm hằng muôn 
Thân nỗi trôi chìm đắm giữa trùng dương 
Các thú dữ tranh giành nhau cấu xé 
Lại thấy quỷ Dạ Xoa hình thù quái lạ 
Răng bén như gươm, nhiều đầu mắt, tay chân 
Túm lấy người, bẻ quặp cả toàn thân 
Lùa tội phạm đến gần bên thú dữ 
Cảnh tàn khốc, ai dám nhìn dám thay 
Nương uy thần Phật hiệu chẳng hãi kinh 
Quỷ vương tên Vô Độc đến cung nghinh 
Lên tiếng hỏi: “Hy hữu thay, Bồ tat! 
Duyên cớ gì đưa chân người quá bước?” 
Liền hỏi rằng: “Chẳng rõ chốn nào đây?” 
Quỷ vương thưa: “Biển thứ nhất hướng Tây 
Thuộc ngọn núi Đại Thiết Vi đó vậy.” 
Lại hỏi rằng: “Tôi nghe mà chưa thấy 
Núi Thiết Vi có địa ngục phải không?” 
Quỷ đáp lời: “Có địa ngục bên trong.” 
Liền hỏi lại: “Tôi làm sao đến được?” 
Vô Độc đáp: “Nếu không do nghiệp lực 
Thì phải từ thần lực của hiền nhân” 


Lại hỏi rằng: “Thú dữ với tội nhân 


Page 11 of 102 


Trong lòng biển vì cớ sao sôi sục?” 
Vô Độc đáp: “Kẻ tội nhân ác độc 
Cõi Diêm Phù vừa phải chịu mat than 
Bốn mươi chín ngày chẳng được hưởng đức ân 
Người kế tự lập công và hồi hướng 
Thiếu nhân lành lại không ai tạo phước 
Đành thuận theo ác nghiệp đã gieo trồng 
Quả báo kia, địa ngục hẳn theo cùng 
Lực chiêu cảm đưa chân vào bể khổ 
Về phương Đông vạn do-tuan thấy rõ 
Một biển kia nổi thống khổ bội phan 
Về phương Đông, lại một biển gia tăng 
Sự thống khổ lại càng thêm bi thiết 
Ba biển nghiệp có từ ba nghiệp kết 
Hoặc từ thân, hoặc khẩu, ý cảm ra 
Lại hỏi rằng: “Cõi địa ngục gần xa?” 
Vô Độc đáp: “Trong cả ba biển nghiệp 
Số lượng đến trăm ngàn khôn kể xiết 
Chiêu cảm trong mỗi ngục có khác nhau 
Ngục lớn thì mười tám chỗ chen vào 
Ngục kế tiếp năm trăm hay ngàn chỗ 
Chốn chốn, noi noi tràn đầy thống khổ 


Cũng đều do tự nghiệp cảm vời ra” 


Page 12 of 102 


Lại hỏi rằng: “Cho biết cõi gần, xa 
Hồn người mẹ mới lìa thân đọa lạc? ” 
Vô Độc hỏi: “Vậy mẫu thân Bồ tát 
Lúc sinh thời quen làm những việc chi?” 
Liền đáp rằng: 

“Thân mẫu tôi đối tam bảo khinh khi 
Lúc tin tưởng rồi lại không cung kính 
Theo tà đạo tùy thuận lòng mê tín 
Vừa qua đời, chưa biết chỗ thác sinh”. 
Lại hỏi rằng: “Xin cho biết họ tên.” 
Thánh nữ đáp: “Bà La Môn dòng tộc 
Thân phụ tên là Thi La Thiện Kiến 
Thân mẫu tôi Duyệt Đề Lợi là tên” 
Vô Độc liền cung kính chắp tay sen: 
“Xin Bồ tát trở về thôi thương tưởng 
Duyệt Dé Lợi có con trai hiếu thuận 
Thiết trai tăng dâng phẩm vật cúng dàng 
Đức Giác Hoa, chùa tháp, chốn đạo tràng 
Ba ngày trước mẹ đà sinh thiên thổ 
Cùng môt lúc với tội nhân vô số 
Đồng thác sinh, thoát Vô Gián ngục môn”. 


216. Nói dứt lời chào thánh nữ lui chân. 


Page 13 of 102 


Lúc bấy giờ vị thánh nữ, 

Dường như chợt bước ra từ cõi mộng 
Trí biết rõ ràng sự việc chẳng dối gian 
Liền phát tâm đại nguyện trước tượng vàng 
“Nguyện vĩnh kiếp vị lai không cùng tận 


Lập quyền pháp độ chúng sinh khổ nạn” 


Lúc bay giờ, 
Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: 
Quỷ vương Vô Độc nào phải ai xa lạ 
Nay là Bồ Tát Tài Thủ dưới pháp tòa 


Địa Tạng Vương là hậu thân thánh nữ. 


PHAM THỨ HAI 
PHAN THAN TAP HỘI 


Lúc bay giờ, 

Số phân thân trong muôn ngàn thế giới 
Địa Tạng Vương Bồ Tát bat tư nghi 
Khó dùng lời ước lượng hoặc luận suy 
Từ địa ngục nhất thời cùng tụ hội 


Thân chúng sinh trong vạn ngàn ức cõi 


Thoát khỏi vòng nghiệp lực khắp mười phương 
Nương pháp thần Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Trụ chánh đạo tâm không còn thoái chuyển 
Cũng do bởi đại từ và đại nguyện 
Thôi trôi lăn trong sinh tử sáu đường 
Thống khổ kia đã đến lúc phải dừng 
Thành tựu quả sau bao đời vun tưới 
Lòng hớn hở đến cung trời Đao Lợi 
Mắt hân hoan chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn 
Đưa cánh tay vàng xoa đảnh các hóa thân 


Đức Địa Tạng khắp mười phương cõi nước. 


Phật dạy rằng: 
“Ta giáo hóa chúng sinh đời ác trược 
Điều phục loạn tâm khiến theo chánh bỏ tà 
Phân chia vô lượng tướng một thân ta 
Lập nhiều cách khéo tuyên bày pháp lạc 
Mười phần được tám, một hai quen tánh ác 
Bởi cang cường hoặc nghiệp tội nặng nề 
Chẳng thuận lòng tin tưởng, thẳng đường mê 
Nên Ta phải ân cần tìm phương tiện 
Thân gái, trai, trời, rồng đều ứng hiện 


Hoặc quỷ thần, thiên đế, bậc Phạm Vương 


Page 14 of 102 


Page 15 of 102 


Hoặc thân vua, cư sĩ, bậc Chuyển Luân 
Hoặc quan lại, tỳ khiêu ni, tê tướng 
Nhẫn đến hiện thân Thanh Văn, Bồ tát 
Hoặc sông hồ, ao suối, chốn núi rừng 
Phải đâu rằng chỉ hiện một Phật thân 


Tùy cơ cảm, muôn sắc thân đều hiện. 


Nay Địa Tạng, ông thấy đó 
Kiếp kiếp nối nhau Phật đều giáo hóa 
Luôn cần cù, nhẫn nại độ thế gian 
Lắm kẻ cang cường khuyên nhủ thật khó khăn 
Chưa điều phục thì tùy nhân mà thọ báo 
Hoặc sa chân vào tam đồ ác đạo 
Muôn ngàn điều thống khổ trải một thân 
Hãy nhớ lời Ta tại Dao Lợi thiên cung 
Từng thống thiết ân cần mà phó chúc 
Vì chúng sinh sa bà, hết lòng độ thoát 
Vĩnh viễn lia bể khổ cõi thế gian 
Cho đến khi Phật Di Lặc ứng thân 


Được thọ ký đều tựu thành Phật đạo”. 


Lúc bay giờ, 


Phân thân Địa Tạng mười phương thế giới 


Page 16 of 102 


Đồng hồi quy về lại chỉ một thân 
Rơi lệ bi ai mà bạch Phật rằng: 

“Vô số kiếp nương nhờ uy đức Phật 
Đắc trí tuệ và thần thông rộng lớn 
Phân muôn thân nhiều tợ cát sông Hằng 
Mỗi mỗi nơi hóa hiện vạn ức thân 
Một thân độ chúng sinh thiên bách ức 
Khiến chúng sinh kính tin nơi tam bảo 
Vĩnh viễn lìa sinh tử, trụ Niết Bàn 
Dù kẻ kia làm thiện tựa vi trần 
Con xin nguyện dần dần đồng độ thoát 
Khién chúng sinh được thắm nhuan pháp lạc 
Thỉnh Thế Tôn chớ ưu lự, băn khoăn 
Bận lòng vì ác nghiệp cõi trần gian 
Mãi lo nghĩ đến chúng sinh hậu thế. 
Lập lại đến ba lần câu nguyện thệ 
Phật ngợi khen Bồ tát: “Thật lành thay! 
Ta hỗ trợ ông hoàn tất nguyện lâu dài 


295. Nguyện thành tựu, quả Bồ đề thành tựu”. 


PHAM THỨ BA 
QUAN CHUNG SINH NGHIEP DUYEN 


Lúc bay giờ, 
Phật Mẫu Ma Da chắp tay hoa cung kính 
Mà hỏi rằng: “Bạch Đức Địa Tạng Vương 
Chúng sinh Diêm Phù tạo nghiệp khác thường 
Thọ báo ứng thế nào, xin nói rõ” 
Liền đáp rằng: 
“Muôn ngàn thế giới, muôn ngàn quốc độ 
Dù là nơi có địa ngục hay không 
Dù là nơi có, không có nữ nhân 
Có Phật pháp, hoặc nơi không Phật pháp 
Có hoặc không Thanh văn, Bích Chi Phật 
Quả báo đều bình đẳng chẳng riêng tu”. 
Lại bạch rằng: 
“Tôi muốn nghe tội bao cõi Diêm Phu 
Xin tỏ rõ thế nào chiêu ác đạo?” 
Liền đáp rằng: 
“Như con cái chẳng thuận lòng hiếu thảo 
Sinh ác tâm giết hại cả mẹ cha 
Thọ ngục hình Vô Gián khó thoát ra 
Trong địa ngục chung thân muôn ức kiếp 
Nếu có kẻ tạo gây nhiều ác nghiệp 
Phá tượng hình, hoặc hủy báng kệ kinh 
Khinh thường tam bảo, không kính không tin 


Page 17 of 102 


Page 18 of 102 


Chiêu quả báo ngục môn vô lượng kiếp 
Cũng như vậy, 
Nếu có kẻ làm tổn thương thường trụ 
Cưỡng bức người tu bởi thói tà dâm 
Hoặc hành dâm bat ké chốn già lam 
Hoặc giết hại, tất rơi vào địa ngục. 
Hoặc kẻ giả sa môn lòng đây trần tục 

Phá giới, lừa người, phí phạm của chung 
Hẳn rơi vào tận Vô Gián ngục môn 
Muôn ức kiếp biết bao giờ siêu thoát 

Nếu có kẻ vì tâm tham trộm cắp 
Hoặc áo quân, lúa gạo chốn già lam 
Thọ khổ trong địa ngục chỉ mong dừng 
Trong khoảnh khắc cũng không sao dừng được 
Ma Da phu nhân bạch cùng Bồ tát 
“Nguc V6 Gian kia ý nghĩa là chi?” 
Liền đáp rằng: 

“Tat cả ngục môn đều trong núi Thiết Vi 
Địa ngục lớn tính ra mười tám chỗ 
Ngục kế đến độ chừng năm trăm số 

Tiếp trăm ngàn lao ngục khác tên nhau 

Lại có thành sắt một vạn dặm cao 


Đường bao bọc chung quanh hơn tám vạn 


Page 19 of 102 


Lửa hừng hực trên thành liên tục sáng 
Lửa nối theo, lao ngục cũng nối theo 
Một ngục môn tên Vô Gián cheo leo 

Cao ngàn dặm, lửa dưới trên hừng cháy 
Ran và chó sắt trên tường đuổi chạy 
Miệng phun ra lửa nóng tựa hỏa luân 

Ngục có sàng lớn rộng đến dặm muôn 

Nghiệp chiêu cảm tội nhân nằm sắp lớp 

Lại có trăm Dạ Xoa và ác quỷ 
Răng như đao, mắt như điện chói chang 
Tay có móng đồng lôi kéo tội nhân 
Lại có quỷ Dạ Xoa cầm kích sắt 
Dam xối xả vào bụng, lưng tội phạm 

Hoặc đâm vào miệng, mũi của tội nhân 
Ném lên cao rồi đưa kích hứng thân 
Đặt trả lại nằm trên sàng như trước 

Chim ung sắt đến mé ăn đôi mắt 
Rắn sắt dài quấn chặt cổ tội nhân 
Đóng đinh dài vào tất cả khớp xương 
Nắm lấy lưỡi mà cày lên trên lưỡi 
Móc ruột chặt bằm, rót đồng vào miệng 
Sắt nóng quanh người, chết ngất lại hồi sinh 


Trải hằng muôn ức kiếp chốn ngục hình 


Page 20 of 102 


Muốn thoát khỏi chẳng dễ gì thoát khỏi. 
Khi thế giới này trở nên hư hoại 
Thì lại qua một thế giới khác sinh 
Cứ lại qua nối tiếp kiếp lênh đênh 
Vô số kiếp không thé nào ké xiết 
Năm nghiệp cảm nên gọi là Vô Gián 
Một, ngày đêm thọ báo chẳng khi dừng 
Hai, môt tội nhân hoặc vô số tội nhân 
Gian ngục thất luôn đầy tràn chật hẹp 
Ba, khí cụ hành hình kiếm đâm rìu chém 
Thêm chim ưng, chó sói, rắn, ngựa, lừa 
Thọ cực hình đục khoét đến cắt cưa 
Khi đói khát thức ăn là sắt nóng 
Bốn, chẳng phân biệt kẻ hèn, người vọng tộc 
Không ké chi người nữ hoặc người nam 
Hoặc Khương Hò, Di Dịch, quỷ, thần, rồng 
Trồng nhân ác thì tự chiêu nghiệp ác 
Năm, khi đã đọa vào ngục môn Vô Gián 
Ngày như đêm sống chết đến trăm lần 
Lòng cầu mong hình phạt chỉ tạm dừng 
Trong giây lát cũng không sao dừng nghỉ 
Cho đến khi tội nghiệp đều tiêu diệt 


Tội nhân kia theo nhân qua thọ sinh 


Lại thưa rằng: 
Thuật đôi lời sơ lược nói như trên 
Dù suốt kiếp không thể nào tường tận”. 
Ma Da phu nhân chắp hai tay đảnh lễ 


394. Lòng u sau lặng lẽ bước chân ra. 


PHAM THỨ TƯ 
NGHIỆP CẢM CUA CHUNG SINH COI DIEM PHU 


Lúc bay giờ, 
Bồ tát Địa Tạng bạch cùng Đức Phật: 
“Con nương nhờ uy đức của Thế Tôn 
Nên phân thân ngàn vạn ức thế gian 
Cứu tất cả chúng sinh đang thọ nghiệp 
Nếu chẳng được nương đức ân thừa tiếp 
Chẳng thể tự mình biến hóa khắp nơi nơi 
Cứu chúng sinh thoát sáu ngã luân hồi 
Chờ đến Đức A Dat Da thành Phật 
Vâng lời dạy, xin Ngài thôi lo lắng 
Nguyện như lời phổ độ vạn sinh linh” 
Lại dạy rằng: “Tất cả những chúng sinh 
Khi mê muội thức tánh không an định 
Quen làm ác thì nghiệp kia bat tịnh 


Page 21 of 102 


Page 22 of 102 


Quen làm lành thì kết được quả lành 
Truy đuổi theo ngoại cảnh, thiện ác sanh 
Trong ngũ đạo chuyền luân không dừng lại 
Kiếp nối kiếp, cá theo dòng nước chảy 
Vướng vào trong chiếc lưới đã sẳn giăng 
Thoát được ra, vướng lại biết bao lần 
Những kẻ đó khiến lòng Ta ưu an 
Trong nhiều kiếp ông phát tâm độ tận 
Lập lời nguyền cứu vô số tội nhân 
Ta không còn gì dé phải bận tâm 


Khi ông nguyện độ chúng sinh trọng tội”. 


Lúc bay giờ, thánh chúng trong pháp hội 
Một vị là Bồ tát Định Tự Tại Vương 
Đảnh lễ rồi liền bạch Đức Thế Tôn: 

“Nhiều kiếp số trải qua, Ngài Địa Tạng 
Phát nguyện thế nào, Thế Tôn tán thán 


Con cầu xin Phật lược thuyết nguyên nhân”. 


Phật dạy rằng: 
“Vô lượng a tăng kỳ kiếp chuyển luân 
Có Phật hiệu Nhất Thiết Trí Thành Tựu 


Đức Phật thọ mạng sáu muôn số kiếp 


Page 23 of 102 


Lúc tại gia vốn là một tiểu vương 
Kết thân cùng với một đại quốc vương 


Tu thập thiện khiến nhân dân lợi ích. 


Lúc bay giờ, 
Dân trong nước tanh cang cường, ngỗ nghịch 
Cả hai vua tim cách tạo thiện nhân 
Một vua liền phát nguyện: “Độ muôn dân 
Sớm thành Phật, không một ai chẳng độ”. 
Một vua nguyện: “Trước cứu người thoát khổ 
Khiến an vui, chứng đắc quả Như Lai 
Nếu chưa thành Phật, bất cứ môt ai 


Thì tôi nguyện quả Bồ đề không đắc”. 


Phật dạy rằng: 
“Này Định Tự Tại Vương Bồ Tát 
Vị tiéu vương nguyện sớm ngự Phật đài 
Vốn là tiền thân của Đức Như Lai 
Với pháp hiệu: Nhất Thiết Trí Thành Twu. 
Đại quốc vương nguyện đời đời cứu khổ 


Là tiền thân Bồ Tát Địa Tạng Vương”. 


Lại dạy rằng, 


Page 24 of 102 


“Vô lượng kiếp vào thời quá khứ 
Thuở lâu xa vô lượng a tăng kỳ 
Có Phật ra doi, hiệu: 

Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai 
Phật thọ mạng dài bốn mươi tiểu kiếp. 
Đến đời tượng pháp có A la hán 
Phước đức sâu dày cứu độ chúng sinh 
Khi đi trên đường tuần tự du hành 
Gặp thí chủ mang tên là Quang Mục 
Lại hỏi rằng: “Cầu chi mà thiết cúng?” 
Quang Mục thưa: “Thân mẫu đã qua đời 
Làm việc lành cứu giúp mẫu thân tôi 


Nhưng chẳng rõ chốn thác sinh của mẹ”. 


Thương hiéu nữ, nhập định mà quán sát 
Thấy mẹ người sa vào chốn tối tăm 
Chịu muôn đường khổ não khó cầm lòng 
Xuất định hỏi: “Những gì là hạnh nghiệp?” 
Quang Mục thưa: “Tánh ưa ăn thủy tộc 
Cá, ba ba, cùng trứng các loại này 
Hoặc chiên xào, nấu nướng chẳng dừng tay 
Nếu tính đếm, đến hằng muôn sinh mạng 


Tôi phải làm sao giúp cho người thoát nạn?” 


Liền dạy rằng: “Hãy thanh tịnh thân tâm 
Niệm: Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai 
Đắp hình tượng, vẽ tranh người đại giác 
Làm như vậy sẽ được nhiều phước lạc 
Kẻ sống còn, người đã mat như nhau”. 
Quang Mục vâng lời, liền bố thí trước sau 
Tạo hình tượng, suốt ngày đêm chiêm ngưỡng 
Đêm mộng thấy thân Như Lai chiếu rạng 
Sắc vàng ròng, hùng tráng tựa Tu Di 
Phật dạy rằng: “Cũng đã đến thời kỳ 
Mẹ ngươi sẽ thác sinh cùng gia cảnh 


Liền biết nói khi biết thân đói lạnh”. 


Chẳng bao lâu, một tỳ nữ hạ sanh 
Một bé trai, ba ngày nói rõ rành: 

“Quả sinh tử, nghiệp duyên đều tự thọ 
Tôi là mẹ người, tối tăm trong bé khổ 
Khi chia lia sa doa chốn ngục hình 
Nương phước của người mà được thác sinh 
Dòng hạ tiện, thọ mạng càng ngắn ngủi 
Khi lớn lên hết năm mười ba tudi 
Lại rơi vào chốn ác đạo mà thôi 
Người có cách chỉ giải cứu cho tôi 


Page 25 of 102 


Page 26 of 102 


Được thoát cảnh sinh thân vào nẻo ác?”. 


Quang Mục nghe xong nghẹn ngào thương xót 
Mà than rằng: “Quả thật mẹ đó thay 

Hẳn biết vì sao mang phải kiếp đọa đày?” 

Liền đáp lại: “Hai nghiệp đều trọng đại 
Nghiệp thứ nhất là do tâm sát hại 
Nghiệp thứ hai bởi mắng nhiếc chê bai 
Nghiệp gây nên, thân thọ báo chẳng sai 
Như nếu chẳng được phước người cứu giúp 


Tôi chưa thể thoát khỏi vòng địa ngục”. 


504. Lại hỏi rằng: “Thọ báo đó ra sao?” 
Đáp lại rằng: “Dù nói vạn nghìn sau 
Cũng khó thé làm sao mà kå hết”. 

Quang Mục nghe xong lệ trào bi thiết 
Ngước lên hư không mà phát nguyện rằng: 
“Nguyện đời đời mẹ thoát chốn tram luân 
Và vĩnh viễn không thọ sinh thân nữ 
Con trước tượng Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục 
Phát nguyện rằng: Vô lượng kiếp về sau 
Bất cứ nơi nào còn có kẻ khổ đau 


Trong địa ngục, súc sinh và ngạ quỷ 


Page 27 of 102 


Con nguyện độ tận cùng vòng tục lụy 
Cứu chúng sinh thoát khổ cõi tram mê 
Khi tội nhân tất cả đắc Bồ Đề 


Thì lúc ấy con mới thành Chánh Giác”. 


Vừa dứt nguyện nghe rõ lời truyền đạt 
Từ Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai: 
“Tâm đại từ bi mẫn khó có thay 
Vì thương mẹ mà phát thành đại nguyện 
Ta quán sát thấy sau khi mãn kiếp 
Thọ sinh dòng Phạm Chí sống trăm năm 
Lại vãng sinh Cực Lạc thọ báo thân 
Kiếp thọ mang dài lâu khôn tính kể 

Sau chứng đắc Bồ đề thành Phật tuệ 


Độ trời người nhiều như cát sông Hằng.” 


Phật lại dạy rằng: 
“Vị La Hán vào thời xa xưa ấy 
Là Bồ Tát Vô Tận Ý ứng thân 
Giải Thoát Bồ tát là người mẹ hậu thân 


Còn Quang Mục nay chính là Địa Tang.’ 


Phật lại dạy rằng: 


“Muôn kiếp xưa vốn có lòng từ mẫn 
Lập thệ nguyện lâu dài quảng độ chúng sinh 
Kẻ tà dâm, ác khẩu, nhân quả chẳng tin 
Kẻ hủy bang Đại thừa chiêu khô báo 
Nếu hữu duyên gặp được người khuyên bảo 
Liền quy y Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Nếu chí tâm chiêm bái hoặc cúng dường 
Trong chớp nhoáng xa lìa tam ác đạo 
Muôn ức kiếp thác sinh vào thiên đạo 
Hết phước trời sinh xuống cõi nhân gian 
Làm dé vương kiếp số đến trăm ngàn 
Lại nhớ được ngọn nguồn nhân và quả 
Này Định Tự Tại Vương, 
Địa Tạng Bồ Tát uy lực thần thông khôn tính kể 
Luôn phát tâm làm lợi ích chúng sinh 
Bồ tát các ông phải nguyện xiễn dương kinh 


Phải ghi nhớ hầu lưu truyền các cõi.” 


Lúc bay giờ Định Tự Tại Vương Bồ Tát 
Bạch Phật rằng: “Xin Phật chớ bận tâm 
Nơi Diêm Phù nương Phật lực, uy thần 
Nguyện quảng diễn kinh này làm lợi ích”. 
Nói dứt lời liền chắp tay cung kính 


Page 28 of 102 


Page 29 of 102 


Đảnh lễ Thế Tôn mà từ tạ lui chân. 


Lúc bay giờ, bốn vi đại thiên vương 
Cùng đứng dậy chắp hai tay đãnh lễ 
Bạch Phật rằng: 

“Địa Tạng Bồ Tát như xưa đà hoang thé 
Đến ngày nay chưa viên mãn nguyện ngôn 
Nguyên do gì lại phát nguyện vô cùng 
Xin Phật dạy cho chúng con rõ biết”. 
Phật dạy rằng: “Hy hữu thay, 
Nguyện Bồ Tát thiên thu như bat tuyệt 
Vào tử sinh rộng độ cõi sa bà 
Trong sáu đường hang qua lại, lại qua 
Lòng từ mẫn cứu chúng sinh thoát khổ 


Nay Ta sẽ vì các ông mà nói rõ. 


Này các vị thiên vương, 

Vốn xưa nay Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Tùy phương tiện khế cơ mà giáo hóa 
Gặp kẻ sát sinh, thuyết về tai họa 
Nhân chẳng lành nên thọ mạng ngắn thay. 
Gặp kẻ trộm của người, dạy quả ban cùng 


Kẻ dâm loạn, bồ câu là quả báo. 


Page 30 of 102 


Quyến thuộc đấu tranh do nhân ác khẩu 
Kẻ khinh khi mắng nhiếc, hủy báng người 
Thân sinh ra lưỡi ngắn, khó thốt lời 
Kẻ sân hận, thọ lấy thân tàn phế 
Kẻ bỏn xẻn, mong cầu không như ý 
Kẻ uống ăn vô độ, chẳng điều nhu 
Thì thọ thân đói khát, cỗ đớn đau 
Kẻ săn bắn thì mạng thân khó giữ 
Với mẹ cha thường bội tình, nghịch tử 
Khi thọ thân chịu hoạn nạn, tai ương 
Nếu là người ưa thích đốt phá rừng 
Tho quả báo mê cuồng cho hết kiếp. 
Lại những kẻ làm mẹ cha ác hiểm 
Thọ nhận thân chịu hình phạt đòn roi. 
Nếu là người giăng lưới bẫy thú cầm 
Thọ quả báo chia ly cùng quyến thuộc. 
Nếu là kẻ hủy báng Tăng, Pháp, Phật 
Thọ nhận thân đui, điếc hoặc ngọng, câm 
Sinh thân trong ác đạo chẳng ngày cùng 
Chịu ức kiếp chuyên luân trong địa ngục. 
Nếu là kẻ nói những lời không thực 
Vu bang tang ni khiến bi ô danh 


Tất thọ thân vào chốn của súc sanh. 


Ăn sinh mệnh, chém, đâm rồi chiên, nấu 
Quả luân phiên phải đời đời thọ báo. 
Giới trì trai không gìn giữ uy nghiêm 

Thác sinh vào loài thú đói trả đền 
Kẻ phá giới cũng như người tùy hy. 

Lại những kẻ bỗng dưng mà phá hủy 
Vật người cần cũng chẳng chút nương tay 
Thác sinh thân thiếu hụt vật hằng ngày 
Cầu chẳng được bởi do lòng phung phí. 
Nếu là kẻ cống cao, lòng vị kỷ 
Quả báo làm tôi tớ phục dịch người 
Nếu là người ưa ly gián đôi nơi 
Thọ quả báo sinh ra không có lưỡi. 
Nếu có kẻ tà kiến là mạn lưới 
Thác sinh vào biên địa chịu cơ hàn 
Chốn nghèo cùng khốn khổ phải nương thân 


Do kiến giải sai lầm, không quy củ.” 


Phật lại dạy rằng: 

“Tập khí xấu ác từ ý, thân và khẩu 
Trong cõi Diém Phù, nay Ta chỉ lược qua 
Nghiệp cảm chúng sinh sai khác số hằng sa 
Dùng phương tiện trăm ngàn lần giáo hóa 


Page 31 of 102 


Page 32 of 102 


Trước thọ báo, sau ngục môn sa đọa 
Số kiếp không cùng, bao giờ mới thoát thân 
Vì thế cho nên, hỡi Tứ Đại Thiên Vương! 
Các ông phải vì chúng sinh gìn giữ 
Bảo vệ người, bảo vệ muôn nghìn cõi 


Chó dé cho nghiệp mê hoặc trời ngườï”. 


Thiên vương nghe lời Phật luống ngậm ngùi 


630. Cùng rơi lệ, chắp hai tay lui bước. 


(Hết Quyển Thượng) 


Quyển Trung 
PHAM THỨ NĂM 
DANH HIỆU CỦA ĐỊA NGỤC 


Lúc bay giờ Ngài Phổ Hiền Bồ Tát 
Bạch lời cùng Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Xin hãy vì tứ chúng, cõi trời, rồng 
Thời hiện tại, vị lai mà nói rõ 
Danh và hiệu của khắp tầng địa ngục 
Cùng các nơi kẻ thọ tội đọa sa 


Tai Diém Phu va tại cõi ta ba 


Khiến thấu hiểu thé nào là ác qua’. 


Liền đáp lời rằng: “Vâng, thưa nhân giả 
Nay tôi nương vào Phật lực uy nghiêm 
Và oai thần của Dai Si Phố Hiền 


Tên địa ngục, việc hành hình lược thuyết. 


Phương đông Diêm Phủ nơi không nhật nguyệt 
Có núi Thiết Vi một dãy tối đen 
Trong núi kia lại có những ngục môn 
Cực Vô Gián, 
(phải trả báo ngày đêm không dừng lại) 
Đại A Tỳ (cực hình không gián đoạn) 
(Hình cụ bốn sừng) ngục Tứ Giác là đây 
Ngục Phi Đao (không ngớt ngọn dao bay 
Chém xối xả trên thân người phạm tội) 
Ngục Hỏa Tiễn (tên lửa phập phừng dữ dội) 
Ngục Giáp Sơn (như núi ép nát tội nhân) 
Ngục Thông Thương (giáo đâm thủng ngang lưng) 
(Xe sắt cán người) Thiết Xa là tên ngục. 
Ngục Thiết Sàng (giường sắt nung hừng hực) 
Ngục Thiết Ngưu (trâu sắt húc vào thân) 
Ngục Thiết Y (áo sắt lửa bọc tội nhân) 


Page 33 of 102 


Nguc Thiên Nhẫn (ngàn dao đâm môt lúc). 
(Lừa sắt giẫm người) Thiết Lư là tên ngục 
(Nước đồng sôi) tên ngục gọi Dương Đồng 
Bào Lạc ngục môn (tên gọi ngục cột đồng) 
Nguc Lưu Hỏa (lửa như cuồn cuộn chảy). 
Ngục Canh Thiệt (dùng cày mà cày lưỡi) 
(Ngục chém đầu) tên Tỏa Thủ ngục môn 
Có ngục tên Thiên Cước (ngục đốt chân) 
Lại có ngục mang tên là Đạm Nhãn 
(Nhiều diều hau mồ tội nhân ăn mắt) 
Ngục Thiết Hoàn (viên sắt đập vào người). 
Trong ngục Tranh Luận (quỷ quát mắng không thôi) 
(Ngục rìu sắt chặt đầu) Thiết Phu tên gọi. 
Ngục Da Sân (tội nhân luôn tranh cãi 
Bởi hận sân nên thọ báo tại ngục này). 
Khiếu Hoán là tên ngục (tiếng buốt tai) 
Ngục Bạt Thiệt (rút lưỡi người phạm tội). 
Ngục Phần Niệu (uống ăn phân, nước tiểu) 
(Như bị khóa còng) là Đồng Tỏa ngục môn 
Hỏa Tượng, Hỏa Cầu, Hỏa Mã, Hỏa Ngưu 
(Bốn địa ngục, bốn thú thân bốc lửa). 
Hỏa Sơn, Hỏa Thạch (núi và đá lửa) 


(Tiếp theo là giường lửa) ngục Hỏa Sàng 


Page 34 of 102 


Page 35 of 102 


Ngục Hỏa Lương (lửa cháy đỏ cột rường) 
(Chim Ó lửa) Hỏa Ưng là tên gọi. 
Ngục Cứ Nha (cưa răng người phạm tội) 
Ngục Bác Bì (tước lột cả làn da) 

Ẩm Huyết ngục môn (uống máu không tha) 
Ngục Thiêu Thủ (đốt tay người tạo ác). 
(Quả báo đốt chân) ngục môn Thiêu Cước 
Đảo Thích ngục môn (đâm ngược người treo) 
Ngục Hỏa Oc (nơi lửa với lửa nối theo) 
Ngục Thiết Ôc (là một gian nhà sắt). 
Ngục Hỏa Lang (chó sói phừng lửa rực) 
Ngoài ra còn những loại ngục khác nhau 
Tên ngục môn, số lớn nhỏ, ít nhiều 


Hoặc ba bốn, hoặc trăm ngàn chẳng giống.” 


Lại thưa rằng: 

“Quả ác báo tùy nghiệp mà chiêu cảm 
Như núi Tu Di, nghiệp lực ấy ngang bằng 
Thâm sâu thì sánh với cả đại dương 
Đều có thé làm chướng ngăn thánh đạo 
Dù điều ác nhỏ chúng sinh chớ nên gây tạo 
Lầm tưởng rằng chẳng có tội vạ chỉ 


Quả báo kia lúc chết phải mang di 


Dù lớn nhỏ, mảy may đều thọ tội 
Thân thiết như cha con, mỗi người khác lối 


Gặp gỡ nhau ai chịu khổ cho ai”. 


Lại thưa rằng: 

“Nay tôi nương vào thần lực Như Lai 
Ké tội báo hành hình noi địa phù”. 
Ngài Phổ Hiền đáp rằng: 

“Tam ác đạo tội báo đà biết đủ 
Nay mong lời từ nhân giả nói ra 
Khiến chúng sinh đời mạt pháp nghe qua 


Tâm kinh hãi mà quy về Phật đạo”. 


Ngài Địa Tạng thưa rằng: 
“Ngục kéo lưỡi cho trâu cày trên lưỡi 
Ngục moi tim khiến quỷ Dạ Xoa ăn 
Ngục nước sôi sùng sục nấu tội nhân 
Trụ đồng đỏ áp vào thân nóng bõng 
Ngục lửa dữ tràn theo thân tội phạm 
Ngục giá băng buốt lạnh cả toàn thân 
Ngục hôi dơ đầy nước tiểu với phân 
Có loại ngục chùy gai bay các hướng 
Có loại ngục giáo thương nung đỏ rực 


Page 36 of 102 


Ngục đánh người vào ngực hoặc vào lưng 
Có ngục môn thiêu đốt cả tay chân 
Có loại ngục rắn quan người mồ, cắn 
Có địa ngục nát thân vì chó sắt 


Nguc kéo lôi lừa sắt nặng muôn phần”. 


Lúc bay giờ, Bồ Tát lại thưa rang: 
“Chốn địa ngục có trăm ngàn khí cụ 
Hoặc là đá, lửa, là đồng, là sắt 
Bốn loại này do ác nghiệp mà sanh 
Một ngục môn chừng ấy khổ đã đành 
Huống chỉ có cả trăm ngàn lao ngục 
Nay tôi nương uy thần và Phật lực 
Nói lược qua cảnh khổ ấy mà thôi 
Nói rộng ra thì chẳng thể đủ lời 


739. Đến hết kiếp cũng không sao tường tận”. 


PHAM THỨ SAU 
NHU LAI TAN THAN 


Lúc bấy giờ, khắp chân thân Đức Phat 
Phóng quang minh chiếu cõi Phật hằng sa 
Tiếng Phật vang động (như tiếng đại pháp loa) 


Page 37 of 102 


Thông báo khắp gần xa muôn cõi nước: 
“Hãy lắng nghe, hỡi các chư Bồ Tát 
Nhân, phi nhân, trời, quỷ, các loài rồng 
Nghe lời Ta xưng tán Địa Tạng Vương 
Tâm từ mẫn hiện mười phương thế giới 
Uy thần lực cứu tội đồ các cõi 
Sau khi Ta diệt độ, hỡi các ông 
Các cõi trời, Bồ tát, quỷ và rồng 
Dùng phương tiện giữ gìn kinh Địa Tạng 


Khiến chúng sinh chứng Niết Bàn an lạc”. 


Phật dứt lời, trong pháp hội đông đầy 
Bồ Tát tên Phổ Quảng chắp hai tay 
Bạch cùng Phật: “Nay con nghe tiếng Phật 
Tán thán oai linh Địa Tạng Vương Bồ Tát 
Đại uy thần công đức khó lượng phân 
Nguyện Thế Tôn vì mạt pháp chúng dân 
Mà tuyên thuyết quả, nhân và ích lợi. 
Ngài Địa Tạng vì trời, người các cõi 
Khiến thiên long bát bộ các chúng sinh 
Trong đời sau đều tiếp thọ, kính tin 


Đội ân Phật và tuân lời Phật thuyết”. 


Page 38 of 102 


Lúc bay giờ Phật bảo Phd Quảng Bồ Tát 
“Hãy lắng nghe, hãy khéo lắng lòng nghe 
Ta vì các ông lược nói phước đức kia 
Khi Địa Tạng làm trời người lợi ích” 
Ngài Phổ Quảng bạch rằng: “Con cung kính 


Hoan hỷ nghe lời dạy của Thế Tôn”. 


Phật dạy rằng: 

“Đời vị lai, thiện nam tử, nữ nhân 
Nghe danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát 
Liền chắp tay đảnh lễ mà tán thán 
Mắt không rời chiêm ngưỡng nét dung quang 
Quả báo kia, ba mươi kiếp phá tan 
Thoát tội khổ vượt qua vòng báo chướng 
Nếu có kẻ tô vẽ hình, đắp tượng 
Dùng keo sơn, vàng, đất, tạc tượng hình 
Rồi một lòng chiêm bái đức uy linh 
Thời kẻ ấy chẳng sa vào ác đạo 
Một trăm lần thác sinh trời Đao Lợi 
Hết phước trời phải sinh xuống nhân gian 
Tái sinh thân vào ngôi vị quốc vương 
Lợi ích lớn vẫn không hề mat mát 
Nếu người nữ thấy thân mình nhàm chán 


Page 39 of 102 


Mang hoa thơm, gam lụa đến cúng dường 
Hoặc lòng thành trước tôn tượng dâng hương 
Cứ như vậy, thân tâm không thối chuyển 
Khi mãn báo thân, trăm ngàn muôn kiếp 
Chẳng thác sinh vào cõi có nữ nhân 
Huống chỉ là phải thọ lại nữ thân 


Nếu chẳng phải do từ bi lập nguyện 


Này Phổ Quảng, 
Nếu người nữ trong thân nhiều tật bệnh 
Lòng chí thành chiêm bái khoảng bữa ăn 
Sẽ được vẹn toàn day đủ thân căn 


Sinh vào chốn cung vàng, dòng trưởng giả. 


Này Phổ Quảng, 

Nếu có kẻ trước tượng hình tréi nhạc 
Cat lời ca tán than hoặc khuyên lon 
Khiến người đời cung kính Địa Tạng Vương 
Kẻ như vậy, quỷ thần theo bão hộ 
Đời hiện tai, vị lai lia tai họa 
Việc dữ hung không để vướng vào tai 


Huống chỉ là phải thọ nhận việc này. 


Page 40 of 102 


Page 41 of 102 


Lại nữa này Phổ Quảng, 

Trong đời sau, ác nhân và ác quỷ 
Thấy nữ nam quy kính Địa Tạng Vương 
Sinh ra lòng cười cợt chẳng biết dừng 
Giục kẻ khác cùng khinh chê, nhạo báng 
Dù chế giễu sau lưng hay trước mặt 
Dù nhiều người cho đến chỉ một người 
Khi một ngàn Đức Phật diệt độ rồi 
Kẻ ay vẫn còn trong A Tỳ ngục 
Khi thoát kiếp lại thọ thân ngạ quỷ 
Ngàn kiếp sau lại làm giống súc sanh 
Ngàn kiếp sau mới có thể thác sinh 
Dòng hạ tiện, các căn không day đủ. 
819. Các nghiệp ác theo tâm mà che phủ 


Chẳng bao lâu nẻo ác lại là đường 


Này Phổ Quảng, 
Chỉ sinh lòng nhạo báng sự cúng dường 
Mà phải chịu quả kia như thế ấy 


Huống chỉ kẻ sinh ác tâm hủy diệt. 


Này Phổ Quảng, 


Trong đời sau nếu có người nam, nữ 


Nằm liệt trên giường, sống chết cũng chẳng an 
Mộng từng đêm thấy ác quỷ, người thân 
Theo lối hiểm dạo chơi cùng ma quỷ 
Hoặc trong mơ thấy nhiều loài yém my 
Trải bao lần, tháng tháng lại năm năm 
Thân gầy mòn, trong mộng khóc thảm thương 
Đều do nghiệp chưa phân khinh hay trọng 
Mắt phàm tục khó am tường lý đạo 
Vậy hãy nên trước tôn tượng trì kinh 
Nguyện cúng dường, thí xả vật tùy thân 
Mà người bệnh trước kia luôn yêu mến 
Dùng tài vật để dâng hương, thắp nến 
Hoặc tạc hình, đắp tượng Phật cúng dường 
Trước bệnh nhân khiến thấy hiểu tỏ tường 
Ba lần xướng họ tên người bệnh tật 
Dù lúc ấy các thức đà phân tán 
Hơi thở đà thoi thóp tựa ngưng thần 
Luôn bảy ngày lớn tiếng tụng biến kinh 
Khi bỏ xác, nghiệp tội đều giải thoát 
Ngay cả đến năm tội là Vô Gián 
Cũng đồng thời vĩnh viễn được thoát ra 


Khi thác sinh thường nhớ kiếp đã qua. 


Page 42 of 102 


Này Phổ Quảng, 
Huống chỉ kẻ thiện nam, người thiện nữ 
Tự chép kinh hoặc bảo kẻ chép kinh 
Tự vẽ hình, hoặc bảo kẻ vẽ hình 
Hẳn thọ nhận quả vô cùng lớn rộng 
Nếu có người thấy kinh liền trì tụng 
Dù chỉ trong nhất niệm mở lòng khen 
Ông nên dùng ngàn phương tiện khuyên răn 
Khiến kẻ ay giữ tâm không thối thất 


Hiện tại vị lai được bất tư nghì công đức. 


Lại nữa này Phổ Quảng, 

Nếu có chúng sinh trong cơn mộng mị 
Thấy mơ màng hình bóng các quỷ thần 
Hoặc buồn rau hoặc kinh hãi van lon 
Hình bóng ấy là mẹ cha, quyến thuộc 
Trong một đời hoặc trăm đời thuở trước 
Còn đọa trong ác đạo chửa thoát thân 
Khó trông mong vào năng lực phước ân 
Nên báo mộng mong cầu dùng phương tiện 


Giúp thoát khỏi chốn ngục hình ác hiểm. 


Này Phổ Quảng, 


Page 43 of 102 


Page 44 of 102 


Ông nên dùng thần lực khiến vong linh 
Đối trước chư Phật, chư Bồ Tát tượng hình 
Tự tụng đọc hoặc nhờ người tụng đọc 
Bản kinh này, ba lần hoặc bảy lượt 
Được nghe kinh các quyến thuộc kẻ kia 


Siêu thoát nên không còn thấy hiện vè. 


Lại nữa này Phổ Quảng, 
Vào đời sau có những người hạ tiện 
Kẻ mat tự do cho đến hạng nô ty 
Phải biết tự nghiệp xưa, nên sám hối quy y 

Trước tôn tượng nên nhất tâm đảnh lễ 
Từ một ngày đến bảy ngày xưng niệm 
Một vạn lần danh hiệu Địa Tạng Vương 

Ngàn vạn đời sau khi mãn báo thân 


Dứt khổ tam đồ, sinh nơi tôn quý. 


Này Phổ Quảng, 
Đời vị lai, nơi Diêm Phù thế giới 
Từ nơi nhà Sát Lợi, Bà La Môn 
Hoặc cư sĩ, trưởng giả, tất cả giống dòng 
Có sản phụ vừa đến kỳ sinh đẻ 


Trong bảy ngày hãy sớm vì con trẻ 


Tụng đọc biến kinh bất khả suy lường 
Hoặc niệm danh Bồ Tát một vạn lần 
Các oan báo do đây mà giải hạn 
Thêm an ổn, dễ nuôi, tăng thọ mang 
Nếu là người nương phước lực thọ thân 


Càng an vui, tăng trưởng tuổi thế gian. 


Này Phổ Quảng, 
Trong mỗi tháng, vào các ngày mùng một 
Tám, mười bốn, mười lăm, mười tám, hăm ba 
Hăm bốn, hăm tám, hăm chín, ba mươi 
Ngày kết tập, thầm định bao nghiệp tội 
Cõi Diêm Phù, cử chỉ, động niệm đều lầm lỗi 
Hà huống còn buông thả giết hại nhau 
Lại tà dâm, trộm cắp, với tự cao 
Tram ngàn tội, không chi là không nghiệp 
Mười ngày trai, nếu chúng sinh đối diện 
Trước tượng hình Bồ Tát, Phật, Thánh Hiền 
Tụng biến kinh, trong khoảng một do tuần 
909. Khắp bốn hướng đông tây và nam bắc. 
Không tai nạn, trẻ, già, xa nẻo ác 
Trăm ngàn năm vĩnh viễn gặp duyên lành 
Mười ngày trai, mỗi mỗi tụng biến kinh 


Page 45 of 102 


Đời hiện tại, gia đình không bệnh tật 


Sung mãn gia cư, dư ăn, dư mặc. 


Lại này Phổ Quảng, 
Phải biết rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát 
Có trăm ngàn muôn ức đại uy linh 
Bất khả tư nghì lợi ích chúng sinh 
Diêm Phù có nhân duyên cùng Đại Giác 
Nếu chúng sinh nghe được danh Bồ Tát 
Hoặc là nghe dăm ba chữ, một câu 
Hoặc một bài thi kệ, tâm vô ưu 
Được an lạc, và cực kỳ huyền nhiệm 
Tram ngàn vạn đời sau thân nhu nhuyén 


Sinh vào nơi tôn quý, dáng đoan trang”. 


Lúc bay giờ, 

Phổ Quảng Bồ Tát nghe lời Phật tán dương 
Liền quỳ lay, chap hai tay bach Phat: 
“Con vốn biết bat tư nghì nguyện lực 

Nhưng cũng vì muốn sanh chúng đời sau 
Được tận tường lợi ích mới thỉnh cầu 
Xin Đức Phật vì chúng sinh rộng nói 


Con đảnh lễ, xin nhất tâm lãnh hội 


Page 46 of 102 


Page 47 of 102 


Bạch Thế Tôn, thế nào gọi tên kinh 


Khiến pháp truyền đến khắp cả chúng sinh?”. 


Phật dạy rằng: 

“Quyên kinh này có cả ba tên gọi 
Thứ nhất là Địa Tạng Bồn Nguyện Kinh 
Cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh 
Cũng còn gọi Địa Tạng Bôn Thé Lực 
Do Bồ Tát lâu xưa muôn vạn ức 
Từng phát ra đại nguyện lợi chúng sanh 


Nên các ông phải y nguyện lưu hành”. 


Ngài Phổ Quảng nghe dứt lời Phật dạy 
945. Chắp hai tay đảnh lễ Phật, lui chân. 


PHAM THỨ BAY 
LỢI ÍCH CHO CA KE CON, NGƯỜI MAT 


Luc bay giờ Dia Tạng Vương bach Phật: 
“Bạch Thế Tôn, con quan sát chúng sinh 
Cõi Diêm Phù, khi khởi niệm, động tâm 


Nhất nhất sự không chỉ là không tội 


Page 48 of 102 


Chúng sinh chối bỏ việc làm thiện lợi 
Số đông người dễ thối thất sơ tâm 
Gặp ác duyên thì ác niệm gia tăng 
Ví như kẻ trong bùn khiêng đá nặng 
Hai chân lún sâu càng lúc càng lận dan 
Nếu gặp người hiền gánh bớt được đôi phần 
Hoặc gánh giùm cả số lượng nặng mang 
Vì kẻ trí có được nguồn đại lực 
Lại phù trợ, khuyến khích chân mạnh bước 
Đến đất bằng, phải biết lối hiểm nguy 


Không nên còn muốn trở lại đường này. 


Bạch Thé Tôn, 
Từ vụn vặt thói xấu người phát khởi 
Rồi lâu dần đến số lượng lớn lao 
Cho đến ngày số mạng chẳng còn bao 
Cha mẹ hoặc người thân nên tạo phước 
Như giúp vốn cho chặng đường phía trước 
Thắp đèn dầu hoặc kết lọng, treo phan 
Tụng đọc kinh, đắp tượng Phật, thánh nhân 
Niệm Bồ Tát, Bích Chi, và Phật hiệu 
Mỗi mỗi danh xưng vào tận tai, thấu hiểu 


Hoặc nghe từ bản thức của bệnh nhân 


Page 49 of 102 


Theo nghiệp gây mà suy lượng quả nhân 
Lực chiêu cảm tat sa vào ác báo 
Nhờ quyến thuộc gieo nhân duyên thánh đạo 
Tội nghiệp kia tất cả được tiêu tan 
Bốn mươi chín ngày sau lúc bỏ thân 
Nếu quyến thuộc thêm việc lành gây tạo 
Người chết ấy vĩnh viễn xa ác đạo 
Sinh cõi trời người, thụ hưởng an vui 


Quyến thuộc kia được lợi ích hiện đời. 


Bạch Thế Tôn, 

Vì lẽ đó con hướng về Đức Phật 
Cùng các hàng bát bộ, và thiên long 
Nhân, phi nhân, cùng các cõi trời, rồng 
Khuyên sanh chúng cõi Diêm Phù ghi nhận 
Ngày người thân qua đời nên cần thận 
Không sát sinh hại vật tạo ác nhân 
Cũng không nên bái tế các quỷ thần 
Không cầu đảo loài tà ma, yêu quái. 
Bởi vì sao? 

Việc cúng tế khiến sinh lòng sát hại 
Không mảy may lợi ích kẻ bỏ thân 


Kết ác duyên khiến nghiệp tội càng thâm 


Page 50 of 102 


Nếu hiện tại, vị lai, tu thánh quả 
Lễ ra sinh cõi trời người nhàn hạ 
Nhưng vì người thân thuộc tạo ác nhân 
Khiến kẻ kia cùng phải biện phải phân 
Nên trì trệ thác sinh nơi tôn quý 
Huống chi người chết lúc sinh thời ích kỷ 
Y cứ vào bôn nghiệp doa đường tà 
Sao đành lòng khiến nghiệp tội tăng gia 
Ví như kẻ đi đường xa đói khát 
Lại trên thân nhiều hành trang gánh vác 
Gặp người quen gởi thêm vật mang về 
Thế nên càng khốn đốn bước nặng nà. 
Bạch Thế Tôn, con quán thấy 
Chúng sinh cõi Diém Phù trong pháp Phật 
Làm việc lành một giọt nước, sợi lông 
Hoặc nhỏ như hạt cát, dúm bụi hồng 


Nhất nhất việc đều tự mình ích lợi.” 


Nói dứt lời, lúc ấy trong pháp hội 
Trưởng giả tên Đại Biện chắp tay thưa 
(Vốn chứng vô sanh nhiều kiếp lâu xưa 

Nay ứng hiện thọ thân mà hóa độ) 


“Thưa Đại Sĩ, 


Page 51 of 102 


Chúng sinh Diêm Phù, gái trai, lớn nhỏ 
Nếu tạo nhân lành, hoặc thiết trai tăng 


Có thể nào khiến người chết siêu thăng?”. 


Đáp lời rằng: 

“Này trưởng giả, nay tôi nương Phật lực 
Vì chúng sinh đời hiện tại, vị lai 
Lược nói về sự việc ấy cùng ngài. 
Này trưởng giả, 

Nếu chúng sinh trong ngày thân sắp rã 
Tai được nghe danh hiệu Phật diệu vi 
Được nghe danh Bồ Tát, hoặc Bích Chi 
Dù người ấy tạo tội hay không tạo 


Đều giải thoát, xa lìa nơi ác đạo. 


Lại như có người nam và người nữ 
Lúc sống không gieo bất cứ thiện nhân 
Lại tạo nhiều nghiệp tội, lúc bỏ thân 
Được quyến thuộc tạo phước lành nhỏ, lớn 
Các thánh sự, trong bảy phần công đức 
Được một phan, quyến thuộc được sáu phần 
Vì thế nên, thiện nam tử, nữ nhân 


Nghe lời thuyết, cố tự tu tự độ 


Page 52 of 102 


Thì tất hưởng trọn vẹn công đức đó 
Quỷ vô thường không hẹn lúc đến đi 
Thần thức mịt mờ chưa định nghiệp tội gì 
Như ngây điếc trong bảy tuần bỏ xác 
Hoặc hồn phách đang chờ nghe luận án 
Tham định xong, tùy theo nghiệp thọ sanh 
Lúc còn mông lung, chưa phân định rõ rành 
Van sau khổ, huống chi vào cõi dữ 
Người đã chết suốt bảy tuần tư lự 
Ngóng trông hàng quyến thuộc tạo đức ân 
Cứu giúp cho thần thức của người thân 
Quá thời hạn, theo nghiệp mà thọ báo 
Nếu có tội, trăm ngàn năm khó thoát 
Nói chỉ vào Vô Gián chốn ngục môn 
Vạn kiếp qua hình phạt trải từng cơn 


Chịu đau khổ biết bao giờ ra khỏi. 


Lại nữa, này trưởng giả, 

Khi mạng chung, cúng chay cầu giảm tội 
Chớ dé bừa, vung vãi các thức ăn 
Phẩm vật kia, trước dâng Phật, hiến Tăng 
Nếu trái phép, người qua đời thiếu phước 


Nếu kỹ lưỡng, một lòng dâng cúng trước 


Trong bảy phần công đức, được một phần 
Bởi thế nên, khi thân quyến bỏ thân 
Nếu có thể thiết trai tăng cầu khẩn 


Khiến kẻ sống, người qua đời lợi nhuận.” 


Nói dứt lời, tại cung trời Đao Lợi 
Cõi Diêm Phù có vô số quỷ thần 
Đồng phát sinh vô lượng Bồ đề tâm 


1066. Vị trưởng giả chắp hai tay lui bước. 


PHAM THỨ TÁM 
CÁC DIEM VƯƠNG VÀ QUYÉN THUỘC KHEN NGO! 


Lúc bấy giờ, từ núi Thiết Vi 
Vô lượng quỷ vương và Diêm La thiên tử 
Cùng đến cung Đao Lợi, chỗ Thế Tôn 
Đây là tên của tất cả quỷ vương 
Là Ác Độc (bởi xấu xa cực điểm) 
Là Đa Ác (bởi trị người hung hiểm) 
Là Đại Tranh (đối phó kẻ láu liêng) 
Bạch Hô quỷ vương (đầu hồ trắng dính liền) 
Quỷ Huyết Hỗ (máu me trên đầu hổ) 


Page 53 of 102 


Quỷ Xích Hỗ (toàn thân, đầu hỗ đỏ) 
Quỷ Tán Ương (gieo rắc các tai nàn) 
(Biết bay cao nên tên gọi) Phi Thân 
(Như điện chớp) Điện Quang là tên gọi 
Quỷ Lang Nha (hàm răng như răng sói) 
Thiên Nhãn quỷ vương (ngàn con mắt trên thân) 
Đạm Thú quỷ vương (ăn thịt giống thú cầm) 
Quỷ Phụ Thạch (dùng lưng khuân đá nặng) 
Quỷ Chủ Hao (mang đến tin hao tán) 
(Khiến nạn tai) là Chủ Họa quỷ vương 
Chủ Thực quỷ vương (lo quy định uống ăn) 
Chủ Tài quỷ (mang cho người tài lộc) 
Quỷ Chủ Súc (trông coi loài súc vật) 
Quỷ Chủ Cầm (cai quản giống chim muông) 
(Cai quản thú) là Chủ Thú quỷ vương 
Chủ My quỷ (cai quản loài yêu my) 

Quỷ Chủ Sản (trông coi người sinh nở) 
Chủ Mạng quỷ vương (cai quản mạng chúng sanh) 
Chủ Tật quỷ vương (bệnh tật phải điều hành) 
Quỷ Chủ Hiểm (trông coi về hiểm nạn) 

Quỷ Tam Mục (ba mắt hình tam giác) 

Tứ Mục quỷ vương (có bốn mắt hình vuông) 
Ngũ Mục quỷ vương (năm con mắt khác thường) 


Page 54 of 102 


Page 55 of 102 


(Cai quản lửa) là Thất vương Kỳ Lợi 
(Về đại hỏa) Thất vương Đại Kỳ Lợi 
Kỳ Lợi Xoa vương, Đại Kỳ Lợi Xoa vương 
A na Tra vương, Đại A na Tra vương 
Mỗi mỗi quỷ ngụ Diêm Phù quản thủ 
Các quỷ vương cùng Diêm La thiên tử 
Nương uy thần Phật lực, Địa Tạng vương 
Cùng đến nơi cõi Đao Lợi thiên cung 


Cung kính đứng thẳng hàng trên một lối. 


Lúc bay giờ, 

Diêm La Thiên Tử chap hai tay, quỳ gói 
Bạch Phật rằng: “Kính bạch Đức Thế Tôn 
Nay chúng con cùng với các quỷ vương 
Nương Phật lực và uy thần Bồ Tát 
Đến pháp hội trên cung trời Đao Lợi 
Được phước lành và lợi ích khéo thay 
Nay trong con có một mối nghi này 


Nguyện cầu được bậc từ bi rộng nói”. 


Phật dạy rằng: “Tùy ý ông mà hỏi 
Ta vì ông giải thích rõ ngọn nguồn.” 


Lúc bay giờ, 


Diêm La Thiên Tử chiêm lễ Đức Thế Tôn 
Nhìn Bồ Tát rồi bạch cùng Đức Phật: 
“Bạch Thế Tôn, 

Con quán thay Địa Tạng Vương Bồ Tát 
Dùng hằng muôn phương tiện trong sáu đường 
Độ chúng sinh không từ chối nhọc nhan 
Đại Bồ tát lực thần thông khó thấu 
Nhưng chúng sinh vừa thoát vòng tội báo 
Chẳng bao lâu lại sa đọa lạ thay! 

Bạch Thé Tôn, 

Thần lực Bồ tát khó nghĩ, khó suy 
Chúng sinh lại không nương về đường thiện 
Ngỏ hầu được thoát nẻo tà vĩnh viễn 


Nguyện Thế Tôn thuyết giải khiến tận tường”. 


Phật dạy rằng: 

“Cõi Diêm Phù tánh khí chúng cang cường 
Khó điều phục, dù đã trăm ngàn kiếp 
Đại Bồ Tát từng tận tâm cứu vớt 
Các chúng sinh khiến họ thoát bến mê 
Cả những người tội báo đọa tam đồ 
Dùng phương tiện nhé nghiệp duyên 6 trược 
Khiến chúng sinh hiểu đâu là việc trước 


Page 56 of 102 


Page 57 of 102 


Trong các đời tại cõi Diêm Phù Đề 
Nhưng chúng sinh kết ác tập nặng nề 
Vừa ra khỏi tức thời sa đọa lại 
Nhọc lòng Bồ tát trải qua hằng kiếp hải 
1146. Hết một lòng độ thoát các chúng sinh 
Ví như người lạc lối quan rồi quanh 
Vào đường hiểm gặp Dạ Xoa ác quỷ 
Gặp rắn, sói, bò cạp cùng sư tử 
Người mê kia, chốc lát gặp hiểm nguy 
Nếu có người tri thức biết thuật hay 
Khéo ngăn chận Dạ Xoa và độc hại 

Chợt nhìn thấy kẻ kia đang mê mải 
Đi vào nơi hiểm nạn, vội kêu rằng: 
“Này, người ơi! Ông có pháp thuật chăng 
Cớ sao lại đi vào trong hiểm hại?” 
Người lạc lối nghe kêu liền dừng lại 
Biết là nơi nguy khốn, muốn lui chân 
Người trí kia đưa tay dẫn, ân cần 
Thoát lối hiểm, tránh xa nơi độc ác 
Đưa đến chỗ thiện lành và an lạc 
Lại bảo rằng: “Này hỡi kẻ lạc lầm 
Kể từ nay chớ vào nẻo mê tâm 


Khi dan bước, thật khó lòng ra khỏi 


Page 58 of 102 


Tính mạng ắt khó mà không bị hại.” 
Người lầm đường cảm động, lúc chia tay 
Người trí kia lại căn dặn lời này: 
“Nếu thấy kẻ thân quen, nam hoặc nữ 
Hãy bảo họ đó là con đường dữ 
Nếu bước vào mat tính mạng như chơi 


Chớ để cho họ tự hủy hoại đời”. 


Bởi thế nên, Địa Tang Vương Bò Tát 
Day đủ đại bi cứu chúng sinh khổ hoạn 
Khiến thác sinh nơi các cõi trời, người 
Hưởng thụ cảnh nhiều yên ôn, an vui 
Tội nhân biết nghiệp đạo day độc hai 
Khi được thoát không bao giờ trở lại 
Như kẻ lầm đường gặp được bậc thiện nhân 
Sẽ không bao giờ còn muốn quay chân 
Gặp người khác liền khuyên đừng quá bước. 
Thường tự nhủ: “Xưa vi tôi lầm lạc 
Nay thoát rồi, không hề muốn trở vào 
Nếu mê lầm lạc bước, mạng tiêu hao 
Lại như có chúng sinh sa chốn ác 
Bồ Tát phương tiện đưa đường giải thoát 


Sinh cõi trời người, nhưng lối cũ lại về 


Page 59 of 102 


Nếu chúng sinh kết nghiệp ác nặng nề 
Tất vĩnh viễn gởi thân nơi địa ngục 


Biết bao giờ có một ngày giải thoát. 


Lúc bay giờ, 
Quỷ vương Ác Độc chắp hai tay cung kính 
Bạch Phật rằng: “Kính bạch Đức Thế Tôn 
Quyến thuộc chúng con vô lượng số đông 
Ở cõi Diêm Phù khi hại người, khi lợi vật 
Mỗi mỗi nghiệp báo đều không như nhất 
Đi khắp nơi làm thiện ít, ác nhiều hơn 
Khi qua sân nhà, làng mạc, phố phường 
Nếu như có kẻ nam hay người nữ 
Làm việc thiện chừng mảy lông, sợi tóc 
Cho đến treo một bảo cái, một tràng phan 
Dâng hương hoa trước tôn tượng cúng dàng 
Hoặc đọc tụng câu kinh hay dòng kệ 
Quỷ vương chúng con sẽ cúi đầu đảnh lễ 
Như đảnh lễ ba đời vô lượng Như Lai 
Lại khiến sai hàng tiểu quỷ có thần oai 
1206. Thần Thổ Địa theo người tu che chở 
Chẳng dé cho các việc hiểm nghèo gần chỗ 


Huống chỉ là cho vào cửa nhà ai.” 


Page 60 of 102 


Đức Phật khen rằng: “Hy hữu, hy hữu thay 
Nếu như thật các ông và Diêm chúa 
Vì các thiện nữ nam mà ủng hộ 
Ta cũng sai Dé Thích với Phạm vương 


Theo giữ gìn và bảo vệ các ông”. 


Phật dứt lời, quỷ vương tên Chủ Mạng 
Trong pháp hội đứng lên bạch cùng Phật: 
“Do nghiệp duyên con làm chủ mạng người 

Việc tử sinh trong khắp cõi Diêm Phù 
Con như nguyện muốn chúng sinh lợi ích 

Nhưng chúng sinh không theo như con định 
Nên lúc sinh và lúc tử chẳng an 
Bởi vì sao? 

Khi hoặc trước khi, sản phụ lâm bồn 
Hàng quyến thuộc chỉ nên làm việc thiện 
Khién thé thần vui, gia cư yên định 
Giúp an lành cho cả mẹ lẫn con 
Giúp thân nhân được lợi ích vuông tròn 
Chớ tụ tập giết hại loài sinh vật 
Lay máu thịt uống ăn trong gia thất 


Thêm sáo đàn ca hát nhạc mê ly 


Page 61 of 102 


Khiến mẹ con xáo trộn sự an nguy. 
Bởi vì sao? 
Lúc người mẹ ấy khai hoa nở nhụy 
Vô số quỷ yêu, võng lượng và tinh my 
Thấy máu tanh hôi liền muốn đến ăn 
Con sai thần linh bảo vệ sự bình an 
Cho cả mẹ lẫn con nhiều lợi ích 
Các người ấy không hiểu nên tạo phước 
Hau may may báo đáp các thé than 
Lạ lùng thay, họ giết vật để báo ân 
Thêm tụ tập, tạo thành đường nhân quả 
Khién mẹ con đều tôn thương, tai hoa 
Ngoài ra, còn những kẻ sắp bỏ thân 
Dù thiện nhân cho đến cả ác nhân 
Con đều muốn họ không sa nẻo ác 
hiêng với kẻ sửa sáu căn, tu phước 
. Con chẳng cần hao tôn sức vì người 
Nhưng lúc lâm chung lại có quỷ khắp nơi 
Trong cõi dữ biến hình làm cha mẹ 
Hoặc thân quyến, đưa hồn rời dương thế 


Lạc vào nơi ác hiểm, chốn tam dé. 


Bạch Thế Tôn, 


Page 62 of 102 


Các kẻ nam, người nữ cõi Diêm Phù 
Lúc lìa xác, thần thức thường mê muội 
Không phân biệt được chánh tà, lành dữ 
Các căn tai và mắt chẳng tỏ tường 
Các người thân nên thiết đại cúng dường 
Tụng kinh sám, niệm Phật và Bồ Tát 
Thiện duyên ay khiến người xa đường ác 


Khiến quỷ yêu, võng lượng tháo chạy dài. 


Bạch Thế Tôn, 
Kẻ sắp lâm chung nếu nghe được bên tai 
Một Phật hiệu hoặc một Bồ Tát hiệu 
Một câu kinh hoặc một dòng thi kệ 


Từ trong tàng kinh điển thuộc Đại thừa. 


Con thấy rằng: 

Ngoại trừ Ngũ Vô Gián và tội sát hại ra 
Các nghiệp ác nhỏ thảy đều thoát nạn”. 
Đức Thế Tôn dạy quỷ vương Chủ Mạng: 
“Vi đại từ ông phát nguyện nhập tử sinh 

Hau chở che, gìn giữ vạn sinh linh 
Trong hậu thế, có nữ nhân, nam tử 


Đến lúc thọ sinh hoặc là thọ tử 


Page 63 of 102 


Đại nguyện này ông chớ có lãng quên 
Khiến người người thoát khổ được an bình”. 
Chủ Mạng quỷ vương bạch cùng Đức Phật: 

“Xin Thế Tôn chớ bận lòng tư lự 
Cõi Diém Phù con luôn độ chung sinh 
Khiến an lành lúc tử lẫn lúc sinh 
Nên tin tưởng vào những lời con nói 


Hẳn đắc giải thoát, lại còn đại lợi.” 


Lúc bay giờ, 

Phật dạy Địa Tạng Vương Bồ Tát: 
“Này đây là Chủ Mạng đại quỷ vương 
Từng trải qua trăm ngàn kiếp thọ thân 

Đề bảo vệ chúng sinh trong sinh tử 
Bậc đại sĩ vì từ bi nguyện làm thân quỷ 

Thọ tướng quỷ vương, không phải thật thân 
Qua một trăm bảy mươi kiếp rõ ràng 
Sẽ thành Phật, lấy hiệu là Vô Tướng 
Kiếp An Lạc, thế giới tên Tịnh Trụ 
Thọ mạng ngài khó tính đếm được thay. 
Này Địa Tạng Vương, 
Việc của đại quỷ vương bat khả tư nghì 


1294. Số được độ cõi trời người vô lượng. 


Page 64 of 102 


PHAM THỨ CHIN 
XƯNG DANH HIEU PHẬT 


Lúc bay giờ, Địa Tạng Vương Bồ Tát 
Bạch Phật rằng: “Kính bạch Đức Như Lai 
Nay con vì các sanh chúng sau này 
Mà diễn nói về các điều lợi ích 
Khiến cho họ trong ngả đường sinh tử 
Được mọi điều bå ích, lợi lớn hơn 


Xin Thế Tôn nghe nguyện lực của con”. 


Phật dạy rằng: 

“Nay ông khởi lòng đại bi cứu độ 
Tat cả tội nhân trong lục đạo đến di 
Giảng diễn những điều bất khả tư nghì 
Nay đúng lúc, ông hãy mau diễn thuyết 
Ta chẳng bao lâu nhập Niét Bàn tịch diệt 
Ông sớm mà hoàn tất nguyện của mình 
Khiến Ta thôi lo lắng tất cả chúng sinh 


Trong quá khứ, vị lai, và hiện tại”. 


Liền thưa rằng: 


Page 65 of 102 


“Vô lượng a tăng kỳ kiếp thời quá khứ 
Phật ra đời hiệu Vô Biên Thân Như Lai 
Nếu có nữ nam nghe được Phật hiệu này 
Hốt nhiên lại phát sinh lòng cung kính 
Liền siêu thoát bốn mươi hai trọng tội 
Chốn tử sinh, hà huống họa tượng hình 
Cúng dường và tán thán, kẻ nói trên 


Được vô lượng và vô biên phước hạnh. 


Thuở quá khứ, Phật hiệu là Bảo Tánh 
Nếu người nam hoặc nữ được nghe tên 
Tức thì trong khoảnh khắc quy ngưỡng phát tâm 
Người như vậy, 


Đạo vô thượng không bao giờ thối thất. 


Thuở quá khứ, Phật Ba Dau Ma Thang 
Nếu người nam hoặc nữ thoáng nghe tên 
Được ngàn lần sinh vào Lục Dục Thiên 


Huống chỉ là kẻ chí tâm xưng niệm. 


Bat khả thuyết, bat khả thuyết A-tăng-kỳ kiếp 
Phật ra đời hiệu Sư Tử Hống Như Lai 


Nếu nữ nam nghe được Phật hiệu này 


Page 66 of 102 


Nhất niệm quy y tất gặp muôn chư Phật 


Phật đưa tay xoa đầu, và liền thụ ký. 


Lại có Phật ra đời hiệu Câu Lưu Tôn 
Nếu người nam hoặc nữ được nghe tên 
Liền tán thán và chí tâm chiêm bái 
Nơi pháp hội của ngàn muôn Đức Phật 
Trong kiếp hiền sẽ làm Đại Phạm Vương 


Được thụ ký đứng vào bậc thượng tôn. 


Lại thuở quá khứ, 
Phật ra đời hiệu Ty Bà Thi Phat 
Nếu người nam hoặc nữ được nghe tên 
Vĩnh viễn không sa đọa, sinh nhân thiên 


Thọ cảnh diệu lạc an vui thù thắng. 


Lại thuở quá khứ, 

Trải vô lượng hang ha sa kiếp số 
Phật ra đời hiệu Bảo Thắng Như Lai 
Nếu nữ nam nghe được Phật hiệu này 
Thì vĩnh viễn không đọa sa đường ác 


Thường sinh cõi trời thọ vui thù thắng. 


Page 67 of 102 


Lại thuở quá khứ, 

Phật ra đời hiệu Bảo Tướng Như Lai 
Nếu nữ nam nghe được Phật hiệu này 
Liền tán thán và hết lòng tôn kính 
Chẳng bao lâu sẽ tựu thành quả vị 


Bậc bat sinh A La Hán Tiểu thừa. 


Lại thuở quá khứ, 
Phật ra đời hiệu Ca Sa Tràng Như Lai 
Nếu nữ nam nghe được Phật hiệu này 


Thoát sinh tử trong một trăm đại kiếp. 


Lại thuở quá khứ, 

Phật ra đời hiệu Đại Thông Vương Như Lai 
Nếu nữ nam nghe được Phật hiệu này 
Thì sẽ được gặp hằng sa chư Phật 
Vì người ấy mà thuyết sâu diệu pháp 


Khiến thiện nhân thành tựu đạo Bò Đà. 


Lại vô số kiếp trong đời quá khứ 
Chư Phật ra đời, Phật hiệu Sơn Vương 
Phật Trí Thắng, Phật Tịnh Danh Vương 

Trí Thành Tựu Phật, và Vô Thượng Phật 


Diệu Thanh Phật, Mãn Nguyệt Phật, Nguyệt Diện Phật 
Chư Phật như hang sa khó thé thuyết thành lời 
Tat cả chúng sinh trong cả ba thời 
Trong cõi trời, người, hoặc nam hoặc nữ 
Niệm danh hiệu Phật, được vô vàn công đức 
Huống chỉ là niệm vô số Phật danh 
Tự được lợi lớn lúc tử, lúc sanh 
Cuối cùng sẽ không đọa vào nẻo ác. 

Như có người sắp đến khi bỏ xác 
Được một người thân thuộc niệm Phật danh 
Khiến người kia, 

Ngoại trừ Ngũ Vô Gián tội đã đành 
Các tội khác tất nhiên đều tiêu diệt 
Ngũ Vô Gián cực kỳ nặng nề khôn xiết 
Rõ ràng muôn ức kiếp khó thoát ra 
Lúc lâm chung nhờ người niệm Phật Đà 
Tội như vậy cũng dần dần tiêu diệt 
Hà huống chúng sinh tự xưng tự niệm 
Sẽ được nhiều phước báu số hằng muôn 


1390. Tội báo dù vô lượng cũng không còn.” 


(Hết Quyền Trung) 


Page 68 of 102 


Page 69 of 102 


QUYỀN HẠ 
PHAM THỨ MƯỜI 
SO SÁNH NHÂN DUYÊN CÔNG ĐỨC BÓ THÍ 


Lúc bay giờ 
Địa Tạng Vương từ chỗ ngồi đứng dậy 
Quỳ gối nương Phật lực chắp tay sen 
“Bạch Thế Tôn, 

Con quán sát nghiệp đạo của chúng sinh 
Tham định về bố thí có cao có thấp 
Người thọ phước một hoặc mười đời có khác 
Sự việc này con nguyện đức Thế Tôn 


Thuyết giảng khiến con minh bạch ngọn nguồn”. 


Phật dạy rằng: 
“Trước chúng hội tại cung trời Đao Lợi 
Ta thuyết về so sánh đức trọng, khinh 
Trong việc làm bó thí của chúng sinh 


Nơi cõi Diém Phù, ông nên nghe rõÏ”. 


Bồ Tát bạch rằng: “Con đang nghi việc đó 
Nên trong lòng ưa thích muốn được nghe”. 


Phật dạy rằng: “Cõi Nam Diêm Phù Dé 


Page 70 of 102 


Có các hạng quốc vương và té tướng 
Đại trưởng giả, sát đề lợi, bà la môn trong nước 
Kẻ gù lưng, tàn phế, ngọng, điếc, cam 
Kẻ ngu si, mù tối, chẳng toàn thân 
Khi bố thí, nếu quốc vương khiêm hạ 
Vì tâm từ, cúi mình cười hòa nhã 
Tự tay trao hoặc khiến kẻ đưa trao 
Dùng lời dịu dàng an ủi kẻ khổ đau 
Các vua ấy, phước lợi từ thí vật 
Sanh công đức cúng dường hang sa Phat. 
Bởi vi sao?. Vua ấy dai từ bi 
Đối kẻ khốn cùng, khuyết tật, chẳng khinh khi 
Được thất bảo trăm ngàn đời không mat 


Ké chi đến y phục, và dụng vat. 


Lại nữa, này Địa Tạng, 

Đời vị lai nếu vua chúa, bà la môn 
Thấy tượng hình chư Phật, Bò tát, Thanh văn 
Tượng Duyên Giác, Bích Chi, và chùa miéu 
Nếu tự thân sửa sang, cúng dường, bố thí 
Ba kiếp làm Đề Thích lúc thác sinh 
Thụ hưởng bao điều thù thắng, quang vinh 


Nếu hồi hướng phước kia về pháp giới 


Làm Đại Phạm Vương, mười kiếp sinh sắc giới. 


Lại nữa, này Địa Tạng, 
Đời vị lai nếu vua chúa, bà la môn 
Thấy kệ kinh, tháp miéu, tượng Phật tôn 
Qua năm tháng đã hao mòn, gãy đồ 
Nếu phát tâm muốn sửa sang, tu bổ 
Tự mình làm hoặc với người khác nhủ khuyên 
Cho đến cả trăm người cùng kết pháp duyên 
Vị vua ấy, thọ thân trăm ngàn kiếp 
Được thân Chuyển Luân Vương (ba mươi hai tướng đẹp). 
Riêng những người đồng sự hoặc đồng tâm 
Trăm ngàn đời thọ thân tiểu quốc vương 
Nếu kẻ ấy trước miéu đền chùa tháp 
Phát sinh tâm hồi hướng bao công đức 
Thì quốc vương cho đến các chúng nhân 
Đều tựu thành Phật đạo chẳng còn lầm 


Do vô lượng và vô biên quả báo. 


Lại nữa, này Địa Tạng, 
Đời vị lai nếu bà la môn, vua chúa 
Gặp những người sản phụ, bệnh, lão nhân 
Trong nhất niệm sinh khởi đại từ tâm 


Page 71 of 102 


Mang y phục, thuốc thang hay thực phẩm 
Bồ thí cho người khiến người an ôn 
Phước báu trên khó có thể suy tư 
Trăm kiếp sau làm thiên chủ Tịnh Cư 
Hai trăm kiếp làm chủ trời Lục Dục. 
Và sau cuối sẽ tựu thành Phật đạo 
Vĩnh viễn tam đồ không phải đọa sa 


Trăm ngàn đời tiếng khổ chẳng nghe qua. 


Lại nữa, này Địa Tạng, 

Đời vị lai nếu bà la môn, vua chúa 
Bồ thí cho người, vô lượng phước ân 

Dù ít nhiều hồi hướng phát sinh tâm 

Thì sau cuối đều tựu thành Phật đạo 

Huống chi là, 
Đề Thích, Phạm Thiên, Chuyên Luân phước báo 

Vậy cho nên hãy khéo dạy chúng sinh 


Nên y theo học tập những điều trên. 


Lại nữa, này Địa Tạng, 
Đời vị lai ở giữa lòng Phật pháp 
Nếu có nữ nhân, nam tử gieo trồng 
Chút ít thiện căn như tựa mảy lông 


Page 72 of 102 


Page 73 of 102 


Như sợi tóc, hoặc như là cát bụi 


Vẫn không thể nói tận cùng phúc lợi. 


Lại nữa, này Địa Tạng, 

Đời vị lai nếu thiện nam, thiện nữ 
Thấy tượng hình chư Phật, Bò tát, Bích Chi 
Tượng Chuyên Luân, mà bố thí cúng dường 

Thì phước báu sẽ trở nên vô lượng 
Thường ở cõi trời người an vui thụ hưởng 
Hồi hướng cho pháp giới phát thiện tâm 


Phước lợi kia khó thí dụ tận cùng. 


Lại nữa, này Địa Tạng, 

Đời vị lai nếu thiện nam, thiện nữ 
Gặp kinh điển Đại thừa bởi có nhân duyên 
Tai được nghe một bài kệ, một câu kinh 
Phát trọng tâm, cung kính và tán thán 
Bồ thí, cúng dường, vô biên quả báo 
Hồi hướng cho pháp giới phát thiện tâm 


Phước lợi kia khó thí dụ tận cùng. 


Lại nữa, này Địa Tạng, 


Đời vị lai nếu thiện nam, thiện nữ 


Gặp tháp Phật và kinh điển Đại thừa 
Nếu kinh tốt đẹp, bố thí, cúng dường 
Cung kính chắp hai tay mà chiêm bái. 

Nếu cũ rách thì sửa sang, chép lại 

Tự phát tâm hoặc khuyên kẻ phát tâm 
Những người này ba mươi kiếp thác sinh 
Được quả báo làm tiểu vương một nước 

Làm Luân Vương là những người đàn việt 


Trở lại dùng thiện pháp dạy tiểu vương. 


Lại nữa, này Địa Tạng, 

Đời vị lai ở giữa lòng Phật pháp 
Nếu có nữ nhân, nam tử gieo trồng 
Chút ít thiện căn như tựa mảy lông 
Như hạt bụi, sợi tóc, và giọt nước 

Bồ thí, cúng dường, in kinh, dựng tháp 
Hồi hướng về pháp giới phát thiện tâm 
Công đức kia trăm ngàn kiếp thọ thân 
Đều được hưởng sự an vui vi diệu 
Nếu như chỉ hồi hướng cho thân thuộc 
Hoặc chỉ do vì lợi ích riêng thôi 
Quả báo kia chỉ hưởng được ba đời 


Nếu xả một thì được muôn lần một 
Page 74 of 102 


Page 75 of 102 


Cho nên, này Địa Tạng, 


1515. Việc bố thí có nhân duyên như vậy”. 


PHAM THỨ MƯỜI MOT 


ĐỊA THÂN HỘ PHÁP 


Lúc bay giờ Kiên Lao Địa Than bạch Phat: 
“Bạch Thế Tôn, 

Con nhất tâm từ trước đến ngày nay 
Chiêm bái vô lượng Bồ Tát đại thần uy 
Hằng quảng độ bat tư nghì sanh chúng 
Bồ Tát Địa Tạng thệ sâu, nguyện trọng 
Có nhân duyên với cõi nước Diêm Phù 

Chư vị Phổ Hiền, Quán Am, Di Lac, Văn Thù 
Trong lục độ hóa thân muôn ngàn tướng 
Khi phát nguyện tất có khi hoàn nguyện 

Riêng nguyện thề của Đức Địa Tạng Vương 

Đi vào trong sáu cõi đến hằng muôn 


Trải số kiếp như cát sông Hằng vậy. 


Bạch Thé Tôn, 
Con quán sát chúng sinh vị lai, hiện tại 


Dùng đất đá, gỗ tre hướng mặt Nam phương, 


Dựng tháp thờ Bồ tát Địa Tạng Vương 
Dùng đồng sắt bạc vàng mà tạo tượng 
Dâng hương, lễ bái, cúng dường, tán thưởng 
Ngay nơi kia được lợi ích mười điều 
Thứ nhất, đất đai, vườn tược phì nhiêu 
Thứ hai, gia đạo trong ngoài đều yên ổn 
Thứ ba, người chết sinh về thiên quốc 
Thứ tư, người sống tuổi thọ gia tăng 
Thứ năm, mong cầu thỏa ý, toại lòng 
Thứ sáu, tránh được họa gây ra do nước lửa 
Thứ bảy, không gặp phải nạn tai hao tổn 
Thứ tám, không trải qua mộng mị, chiêm bao 
Thứ chín, có chư thần bảo hộ lúc ra vào 


Thứ mười, gặp mam mống gieo trồng nhân thánh. 


Bạch Thế Tôn, 
Chúng sinh trong đời vị lai và hiện tại 
Nếu có hàng nam tử hoặc nữ nhân 
Nơi gia cư thường lễ bái, cúng dường 


Thì ích lợi sẽ được như thế đó. 


Lại bạch rằng, 
Đời vị lai, có thiện nam, thiện nữ 


Page 76 of 102 


Page 77 of 102 


Nơi gia cư có tôn tượng, tôn kinh 
Thường đọc tụng kinh, chiêm bái tượng hình 
Con nguyện ngày đêm luôn dùng thần lực 
Bảo vệ người tránh xa phường đạo tặc 
Các họa tai do nước lửa gây ra 
Các việc ác bất ngờ chẳng kể gần xa 


Tất cả sự thảy thảy đều trừ sạch.” 


Phật dạy rằng: 

“Thần lực như ông, chư thần khó sánh 
Bởi vì sao? Đất cát cõi Diêm Phù 
Déu do ông bảo trợ trước và sau 
Cho đến cỏ cây, lúa mè, gạo thóc 
Cũng từ đất mà đâm chòi, nay lộc 

Than lực của ông là chỗ dựa nương 
Với Bồ tát, ông chiêm ngưỡng, tán dương 
Công đức ấy gia tăng thần lực ấy 
Trăm ngàn lần vượt chư thần thường thấy 
Trong đời sau, như có kẻ nữ, nam 
Cúng dường Bồ tát, đọc tụng kinh vàng 
Chỉ y cứ vào kinh ma tu sửa 
Ông nên dùng lực thần thông che chở 


Chớ để cho việc bất như ý vào tai 


Page 78 of 102 


Huống chỉ là phải chịu khó khăn này. 


Ngoài ra có Phạm Vương và Đề Thích 
Cùng các hàng chư thiên và quyến thuộc 
Theo hộ trì, gìn giữ, bảo hộ người 
Vì cớ sao chư hiền thánh chẳng rời? 

Do chiêm bái tượng hình, đọc kinh Địa Tạng 
Khiến lìa khổ, chứng Niết Bàn an lạc 


1582. Bởi thế nên được bảo vệ khôn cùng”. 


PHAM THỨ MƯỜI HAI 
THÁY NGHE ĐƯỢC LỢI ÍCH 


Lúc bấy giờ, từ đỉnh môn Đức Thế Tôn 
Phóng hào quang ra hằng muôn ngàn ức 
Tướng bạch hào và tướng đại bạch hào 

Tướng thụy hào và tướng đại thụy hào 
Tướng ngọc hào và tướng đại ngọc hào 

Tướng tử hào và tướng đại tử hào 
Tướng thanh hào và tướng đại thanh hào 

Tướng bích hào và tướng đại bích hào 

Tướng hồng hào và tướng đại hồng hào 


Tướng lục hào và tướng đại lục hào 


Tướng kim hào và tướng đại kim hào 
Tướng khánh vân hào và tướng đại khánh vân hào 
Tướng thiên luân hào và tướng đại thiên luân hào 
Tướng bảo luân hào và tướng đại bảo luân hào 
Tướng nhật luân hào và tướng đại nhật luân hào 
Tướng nguyệt luân hào và tướng đại nguyệt luân hào 
Tướng cung điện hào và tướng đại cung điện hào 


Tướng hải vân hào và tướng dai hải van hao. 


Sau khi phóng tướng hào quang như vậy 
Lại xuất ra tướng vi diệu thanh âm 
Bảo đại chúng, thiên long bát bộ, nhân phi nhân: 
“Hãy nghe kỹ, hôm nay tại cung trời Đao Lợi 
Địa Tạng Vương, ta tuyên dương, khen ngợi 
Nơi cõi trời người việc lợi ích khó làm 
Siêu nhân thánh, chứng thập địa, bất thối tâm 
Đạo vô thượng chánh đẳng và chánh giác 
Trong pháp hội có Quán Âm Bồ Tát 
Từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp hai tay: 
“Bạch Thế Tôn, 
Địa Tạng Bồ Tát day đủ đại bi 
Tâm thương xót chúng sinh day tội khổ 
Tại muôn ức cõi khắp trên thế giới 


Page 79 of 102 


Page 80 of 102 


Hóa hiện ra ngàn vạn ức ứng thân 
Bat tư nghì lực công đức uy than 
Con nghe được Thế Tôn và chư Phật 
Đồng khen ngợi Địa Tạng Vương Bồ Tát 
Dù Phật ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai 
Cùng tuyên dương công đức khó lường này 


Vẫn không thể giải bày cho cùng tận. 


Nay con nghe Phật bảo hàng thính chúng 
Rằng Như Lai nay lại muốn tuyên dương 
Việc lợi ích Bồ Tát làm trong khắp mười phương 
Xin Thế Tôn vì chúng sinh mà thuyết giảng 
Những việc khó lượng suy của ngài Địa Tạng 


Khiến thiên long chiêm bái phước thậm thâm.” 


Phật dạy rằng: “Này Bồ Tát Quán Thế Âm 
Ông có đại nhân duyên với sa bà thế giới 
Nếu hàng trời, rồng, quỷ thần, nam nữ 
Những tội nhân trong lục đạo trầm luân 
Nghe danh hiệu, thấy hình tượng Quán Âm 
Lòng lưu luyến, ngợi khen không nhàm chán 
Các chúng sinh ấy, Bồ Đề không thối thất 


Thường được sinh vào các cõi trời, người 


Page 81 of 102 


Thọ hưởng những điều vi diệu an vui 
Khi nhân quả sắp thành Phật liền biệt thọ 
Vì đại từ bi với chúng sinh, thiên long bát bộ 
Lại muốn nghe Ta thuyết việc bat tư nghì 


Hôm nay Ta tuyên thuyết, hãy lắng nghe”. 


Liền bạch rằng: 


“Vâng, nay con ưa thích muốn được nghe”. 


Phật dạy rằng: 
“Các thiên nhân khi phước trời đã hết 
Tướng Ngũ Suy lần lượt thấy hiện ra 
Lại có người trời chốn ác đạo đọa sa 
Đúng vào lúc năm tướng này phát hiện 
Mắt thấy tượng hình, tai nghe danh hiệu 
Chắp hai tay chiêm ngưỡng Địa Tạng Vương 
Các người trời này được phước trời tăng 
Được khoái lạc, vĩnh viễn lìa ba chốn ác 
Huống chỉ thấy tượng, nghe danh Bồ Tát 
Lại mang hương hoa, chuỗi ngọc cúng dâng 


Công đức kia hẳn vô lượng vô ngần. 


Lại nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát 


Page 82 of 102 


Chúng sinh trong lục đạo lúc mạng chung 
Tai thoáng nghe danh hiệu Địa Tạng Vương 
Người ấy sẽ thoát tam đồ tội báo 
Huống chỉ kẻ thân quyến xả y trang, của báu 
Của người kia mà đắp vẽ tôn thân 
Nếu là người bệnh nặng bởi quả nhân 
Nương công đức cúng dường mà bình phục 
Lại thêm tuổi tho gia tăng, yên ổn. 

Còn nếu như kẻ ấy đà tận số 
Theo nghiệp ác kia mà đến chỗ thọ thân 
Nương công đức cúng dường sinh cõi thiên, nhân 


Hưởng diệu lạc, tội chướng đều tiêu tán. 


Lại nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát 
Đời vị lai nếu thiện nam tử nữ nhân 
Lúc còn bú sữa sớm mat cha mẹ, người than 
Khi khôn lớn thâm tâm thường tưởng nhớ 
Đâu là chốn thác sinh trong muôn thuở 
Cõi trời xa, hoặc lạc thế giới gần 
Người này liền đắp tượng, vẽ chân thân 
Trước tôn tượng, ngắm nhìn và chiêm bái 
Từ một đến bảy ngày luôn như vậy 


Người đã qua đời tất hưởng được đức ân 


Page 83 of 102 


Nếu đọa sa vào chốn ác khó thoát thân 
Nay nương dựa duyên lành mà giải thoát 
Sẽ thác sinh cõi trời, người, hưởng phước 

Nếu như người đủ phước đã sinh thiên 
Hoặc đã thọ thân người, tôn quý, uy quyền 

Nhận công đức mà phát huy nhân thánh 

Trong hai mươi mốt ngày niệm danh vạn biến 
Trong mộng liền thay Bồ Tát hiên linh 
Bảo rõ ràng nơi chốn kẻ thác sinh 


Hoặc dùng thần lực đích thân đưa tận chốn. 


Nếu mỗi ngày niệm danh một ngàn biến 
Niệm luân phiên cho đến một ngàn ngày 
Bồ Tát sai thần linh và các quỷ đất này 
Luôn che chở trọn đời không bệnh tật 
Thực phẩm, áo quan hiện đời dư dat 
Nạn tai không đến cửa, huống vào thân 


Phật xoa đầu thọ ký đạo thậm thâm. 


Lại nữa, này Quán Thế Âm Bò Tát 
Đời vị lai có nam tử, nữ nhân 
Muốn cứu chúng sinh nên phát đại từ tâm 


Muốn rời ba cõi cầu Bồ Đề giải thoát 


Người như vậy thấy tượng hình Bồ tát 
Nghe hiệu danh một dạ muốn quy y 
Dâng hương hoa, vật báu, chiêm bái, thọ trì 
Nguyện đã lập, sớm có ngày thành đạt 


Không bị chướng ngại khó khăn ngăn cản. 


Lại nữa, nay Quán Thế Âm Bồ Tát 
Chúng sinh đời sau thiện nam, thiện nữ 
Có trăm ngàn vạn ức việc mong cầu 
Phải nên quy y, tán thán, cúng dường 
Cung kính lễ bái tượng hình Bồ Tát 
Các sở nguyện, sở cầu đều sớm được. 
Nếu lại mong Bồ Tát với đại từ 
Mãi mãi chở che, ủng hộ trọn đời 
Trong giấc mộng thay thân ngài cảm ứng 


1712. Xoa đầu người thọ ký đạo vô thượng. 


Lại nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát 
Chúng sinh đời sau thiện nam, thiện nữ 
Đối kinh điển Đại Thừa trân trọng một lòng 
Phát tâm bắt tư nghì muốn đọc tụng liễu thông 
Nhưng dù được bậc minh sư hướng dẫn 
Những gì học được lại đều quên hẳn 


Page 84 of 102 


Page 85 of 102 


Trải tháng năm đều không thể đọc thông 
Thiện nhân này nghiệp đời trước chưa xong 
Kinh điển Đại Thừa không thé nào đọc tụng 

Hạng người này khi nghe danh thấy tượng 

Liền một lòng thành kính tỏ nguồn cơn 
Lại dâng hương hoa, phẩm vật cúng dường 

Dâng chén nước trước tượng hình Bồ Tát 

Đúng một ngày, một đêm, không sai khác 

Rồi chắp tay cung thỉnh, hướng về Nam 

Uống chén nước này, kiêng cử ngũ vị tân 


Bảy ngày, hai mươi mốt ngày y theo ngũ giới. 


Không ăn máu thịt chúng sinh, lòng gìn giữ 
Trong chiêm bao thấy Bồ Tát hiện ra 
Đến trước người rưới nước quán đảnh cho 
Lúc thức giấc trí thông minh, khéo biết 
Kinh điển vào tai nhớ nghe vĩnh viễn 


Không còn quên một dòng kệ, câu kinh. 


Lại nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát 
Chúng sinh đời sau thiện nam, thiện nữ 
Khốn khổ ban cùng an chẳng được no lòng 


Lại thiếu thốn áo quần che đậy tắm thân 


Page 86 of 102 


Khi cầu nguyện việc chi đều trở ngại 
Nhiều tật bệnh dữ hung, gia cư không 6n định 
Quyến thuộc chia lia, việc xấu hoành hành 
Khiến thân tâm tôn hại, mộng chẳng lành 
Nếu nghe thấy tượng hình và danh hiệu 
Chí tâm niệm mười ngàn lần chẳng thiếu 

Những việc không như ý sẽ tiêu trừ 
Vật dụng cần dùng như ăn mặc có dư 


Trong mộng được an vui, không cảnh dữ. 


Lại nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát 
Chúng sinh đời sau thiện nam, thiện nữ 
Vì việc công tư mà đến chốn núi rừng 

Hoặc vào đường hiểm, vượt biển, qua sông 
Thì người ay trước tiên nên nhớ niệm 
Một vạn biến danh hiệu ngài Địa Tạng 

Bat cứ nơi nào người ấy đi qua 
Có quỷ thần bảo hộ được thuận hòa 
Lúc đi đứng nằm ngồi đều an ổn 


Cọp sói, dữ hung, không làm thương tổn. 


Lại nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát 


Với cõi Diém Phu, Dia Tạng có nhân duyên 


Page 87 of 102 


Chúng sinh thấy nghe danh hiệu, tượng hình 
Được lợi ích, dù kể trăm ngàn kiếp 


Đều không có thé tận tường nói hết. 


Vì thế nên, này hỡi Quán Thế Âm 
Ông hãy dùng thần lực lưu bố bản kinh 


Khiến thế giới sa bà thiên thu an lạc”. 


Lúc bay giờ, Đức Thế Tôn nói kệ: 
“Ta quán Địa Tạng uy thần biến 
Hằng sa kiếp cũng thuyết không tường 
Trong nhất niệm, thấy, nghe chiêm ngưỡng 
Ích lợi kia vô lượng trời người 
Long thần, nam nữ ba đời 
Dut thân thọ báo sa nơi hố ham 
Quy y đại sĩ chí tâm 
Chuyển đổi thọ mệnh gia tăng, tội trừ 

Thuở thơ dại mat từ phụ, mẫu 
Thần hồn chưa rõ dấu xa gần 

Đệ huynh, tỉ muội người thân 
Lớn lên nào có một lần biết ai 
Nay tạc tượng, vẽ ngài đại sĩ 


Lạy cảm thương không chỉ tạm rời 


Hăm mốt ngày niệm danh Người 
Vô biên thân tướng hiện nơi thế trần 
Chỉ rõ quyến thuộc sinh thân 
Dù sa chốn ác tim dần cứu an 
Nếu chẳng thoái tâm ban đầu ấy 
Được xoa đầu thọ ký thánh hiền 
Muốn tu vô thượng bò đề 
Xa lìa ba cõi thảm thê khổ sầu 
Đại bi tâm phát câu hoằng thệ 
Thánh tượng Ngài đảnh lễ trước đây 
Nguyện nguyện sớm được đủ đầy 
Vĩnh viễn nghiệp chướng không lay động lòng 
Nếu có người muốn thông kinh kệ 
Muốn giúp người thoát bé mê tâm 
Lập nguyện tuy khó biện phân 
Đọc đi đọc lại mấy lần như không 
Người này vốn mê trong nghiệp chướng 
Kinh Đại Thừa chẳng hướng tâm qua 
Cúng dường Địa Tạng hương hoa 
Y phục, 4m thực cùng là đồ chơi 
1802. Chén nước sạch dâng nơi Bồ Tát 
Một ngày đêm nước mát uống ngay 
Kiêng ngũ tân, trọng ân dày 


Page 88 of 102 


Page 89 of 102 


Tà dâm, rượu thịt, lời này, lời kia 
Hăm mốt ngày không hề sát hại 
Trọn tac lòng nhớ đại sĩ danh 
Vô biên trong mộng đã trông 
Tỉnh ra tai được tinh thông rõ rang 
Kinh Đại Thừa thoáng ngang tai ấy 
Ngàn vạn đời nhớ lấy không quên 
Bậc đại sĩ bất tư nghì 
Khiến người riêng được tuệ tài trí minh 
Sống ban cùng, chúng sinh tật bệnh 
Quyến thuộc lìa, gia trạch ngữa nghiêng 
Mộng mị chẳng được ngủ yên 
Cầu chỉ thì cũng liên miên trái lòng 
Trước tôn tượng chí tâm chiêm bái 
Tất cả điều tai hại diệt tan 
Trong mộng cũng được phước ân 
Y phục, thực phẩm, hộ thần thiếu đâu 
Muốn lên núi, biên sâu muốn lội 
Gặp thú cầm độc hại, ác nhân 
Ác thần, ác quỷ, ác phong 
Tất cả tai họa, chịu trong khổ nàn 
Chỉ đảnh lễ cúng dàng như vậy 


Trước tượng thần đại sĩ Địa Tạng Vương 


Page 90 of 102 


Qua biển, vào tận núi rừng 
Các điều tai bién tưởng chừng như không 
Quán Âm hãy chí tâm nghe thuyết 
Địa Tạng Vương bat tuyệt khó lường 
Muôn kiếp nói chẳng tận tường 
Làm sao kể hết lực dường trượng phu 
Nếu có người nghe câu danh hiệu 
Thấy tượng hình chiêm bái, kính tin 
Hương hoa, y phục dâng lên 
Cúng dường tất hưởng trăm nghìn an vui 
Nếu hồi quy, hướng nơi pháp giới 
Rốt ráo thành quả Phật siêu thăng 
Cho nên, này hỡi Quán Âm 


1841. Nói cùng khắp cõi xa gan lời Ta.” 


PHAM THỨ MƯỜI BA 
CHÚC LỤY NHÂN THIÊN 


Lúc bay giờ, Đức Thế Tôn 
Đưa cánh tay sắc vàng xoa đầu Bồ Tát 
Mà dạy rằng: “Này hỡi Địa Tạng Vương! 
Thần lực của ông không thể suy lường 


Đức từ bi vượt ra ngoài lý luận 


Trí tuệ ấy nghị bàn sao cân xứng 
Biện tài kia tranh nghị khó ai hơn 
Dù hàng hàng chư Phật khắp mười phương 
Đồng tuyên nói bất tư nghì Phật sự 
Trong vạn kiếp cũng không sao day đủ 
Ông chớ quên, cung Đao Lợi hôm nay 
Với hang sa chư Phật bat tư nghì 
Muôn ức Bồ tát, thiên long bát bộ 
Cùng có mặt khắp nơi trong pháp hội 
Hơn môt lan, phó chúc các chúng sanh 
Cõi trời, người, chưa thoát được tử sinh 
Cả tam giới, còn vui trong nhà lửa 
Ông chớ để chúng sinh sa đường dữ 
Dù chỉ một đêm hoặc chỉ một ngày 
Huống chi Ngũ Vô Gian, ngục A Tỳ 
Muôn vạn kiếp không biết đâu thời hạn 
Tanh khí chúng sinh cõi Diém Phu vô định 
Huân tập theo thói ác kể không cùng 
Tuy phát thiện tâm, chốc lát lại buông lung 
Gặp duyên ác, niệm niệm liền tăng trưởng 
Bởi vì vậy, Ta phân thân muôn triệu ức 
Tùy căn cơ mà hóa độ, ngoài, trong 
Nay Ta ân cần phó chúc cho ông 


Page 91 of 102 


Page 92 of 102 


Nếu trời, người, thiện nam và thiện nữ 
Thời vị lai, có kẻ trong pháp Phật 
Gieo căn lành dù chỉ tựa mảy lông 

Như giọt sương, hạt cát, dúm bụi hồng 
Với đạo lực, ông hãy nên giúp đỡ 

Lại khiến người tiến gần vô thượng đạo 


Chớ để cho thối thất thiện căn kia. 


Lại nữa, này Địa Tạng 
Đời vị lai, các cõi nước trời, người 
Nương theo nghiệp mà thọ thân báo ứng 
Đọa ác đạo tùy theo dòng nghiệp lực 
Khi sắp rơi vào các cõi chẳng lành 
Khi chúng sinh giữa ngưỡng cửa bap bênh 
Nếu biết niệm một hồng danh chư Phật 
Một câu kinh Đại thừa, hoặc xưng danh Bồ Tát 
Ông hãy dùng lực phương tiện cứu kẻ kia 
Ngay chốn của người, hiện thân tướng vô biên 
Hãy vì họ mà phá tan địa phủ 


Khiến họ được sinh thiên, an vui thành tựu”. 


Lúc bay giờ Đức Thế Tôn nói kệ: 


“Chúng sinh cõi trời, người 


Page 93 of 102 


Thời hiện tại, vị lai, 

Ta ân cần phó chúc 
Ông dùng lực thần thông 
Phương tiện mà cứu giúp 

Chớ dé họ doa sa 


Vào tam đồ, ác đạc”. 


Nghe lời này, Địa Tạng Vương Bồ Tát 
Chắp hai tay, quỳ gối hữu bạch rằng: 
“Bạch Thế Tôn, xin Ngài chớ lo toan 

Đời vị lai, có thiện nam, thiện nữ 
Trước Phật pháp, phát khởi tâm tôn kính 
Con liền dùng mọi phương tiện oai linh 
Khiến vượt thoát đường sinh tử, tử sinh 
Huống chỉ kẻ thường thích nghe việc thiện 
Niệm niệm tu hành hẳn không thối chuyển 


Đạo thậm thâm vô thượng vốn tự nhiên.” 


Vừa dut lời, trong pháp hội uy nghiêm 
Vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng 
Liền đảnh lễ và bạch cùng Đức Phật: 
“Đến cung trời con nghe được Như Lai 


Khen ngợi Bồ Tát uy lực bat tư nghì 


Page 94 of 102 


Đời vị lai, nếu thiện nam, thiện nữ 
Hàng trời, rồng nếu được nghe kinh điển 
Nghe Địa Tạng Vương Bồ Tát danh xưng 
Trước tượng hình chiêm bái giữ một lòng 

Thì sẽ được bao nhiêu là phúc lợi? 

Nguyện Thế Tôn vì chúng sinh hiện tại 


Và vị lai mà lược thuyết những điều trên”. 


Phật dạy rằng: “Hãy lắng tâm nghe 
Ta cũng sẽ vì ông mà phân rõ 
Đời vị lai, nếu thiện nam, thiện nữ 
Thấy tượng hình và nghe được kinh này 
Lại ôm lòng muốn đọc tụng thọ trì 
Dâng y phục, hương hoa, vật trân quý 
Bồ thí cúng dường, ngợi khen, lễ lạy 
Được hai mươi tám điều lợi ích không sai: 
Đó là: 
Thiên long thường hộ niệm 
Thiện quả ngày càng tăng 
Tích tập nhân thánh thượng 


Bò Đề bát thối tam. 


Y thực luôn đầy đủ 


Page 95 of 102 


Bệnh dịch không đến thân 
Không gặp nạn nước, lửa 


Không trộm cướp đến gan. 


Người gặp lòng cung kính 
Thần quỷ đều hộ trì 
Chuyên thành thân nam tử 


Hoặc thứ bậc vương phi. 


Sắc tướng luôn đoan chánh 
Thường sinh cõi thiên cung 
Hoặc sinh làm vua chúa 


Đắc được túc mệnh thông. 


Mong cầu đều như ý 
Quyến thuộc được an hòa 
Các hiểm nguy đều dứt 


Ác đạo vĩnh viễn xa. 


Có đi thì có đến 
Trong mộng được an lành 
Tổ tiên lia khô não 


Nương phước lực thọ sanh. 


Page 96 of 102 


Chư thánh đều khen ngợi 
Căn tánh được thông minh 
Lại nhiều lòng từ mẫn 


Cứu cánh Phật đạo thành”. 


Lại nữa, này Hư Không Tạng Bò Tat, 
Thiên long, quỷ thần đời hiện tại, vị lai 
Thấy tượng hình và nghe được danh này 
Trước tôn tượng nhất tâm mà chiêm ngưỡng 
Nghe bôn nguyện Bồ Tát, nhớ ghi, hồi tưởng 
Sẽ được bảy điều lợi ích không sai: 

Đó là: 

“Sớm vượt lên thánh địa 
Ác nghiệp đều tiêu trừ 
Chư Phật thường hỗ trợ 
Không thoái tâm ban sơ. 
Bôn lực luôn tăng trưởng 
Mệnh trước biết rõ ràng 


Cứu cánh thành Phật đạc”. 


Lúc bay giờ, 
Bat khả thuyết, bất khả thuyết hang sa chư Phật 


Page 97 of 102 


Đại Bồ Tát, thiên long bát bộ khắp mười phương 
Nghe Như Lai tuyên thuyết uy thần Địa Tạng Vương 
Đều khen ngợi việc vô cùng hy hữu. 

Vô lượng hoa trời, thiên y, trân bửu 
Chẳng khác mưa rơi, tuôn xuống cúng dường 

Đức Thích Ca và Bồ Tát Địa Tạng Vương 


1978. Đại chúng chiêm ngưỡng, chắp tay lui bước. 
KỆ HÔI HƯỚNG 


Nguyện mang công đức này 
Trang nghiêm cõi Phật độ 
Trên báo tứ trọng ân 
Dưới cứu tam đồ khổ. 
Nếu có ai thay nghe 
Déu phat Bồ Đề Tâm 
Khi mãn báo thân này 


1986. Đồng sinh về Cực Lạc. 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bò Tát 


---000--- 


“Ghi chú của người dịch: Những chữ trong ngoặc đơn dựa theo phần giải thích của 
Hòa Thượng Tuyên Hóa trong quyển “Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Hòa Thượng 
Tuyên Hóa giảng giải”, Vạn Phật Thánh Thành xuất bản năm 2008. 


Phật tử Nguyễn thị Chinh nguyện hồi hướng phước báu cúng dường pháp 
về cho cha mẹ là ông Nguyễn văn Tư (bí danh là Lự), mẹ là bà Nguyễn thị 
Thơ cầu cha mẹ được vãng sinh Tịnh độ. 


Page 98 of 102 


Page 99 of 102 


Page 100 of 102 


Page 101 of 102 


Page 102 of 102 


